NGUYEN THE- ANH 
THẠC SĨ SỬ HỌC 
GIÁO SƯ DIỄN GIẢNG 

ĐẠI HỌC VĂN KHOA SAIGON 


LỊH-SỬ tÁC QUỐC -EIA 


ĐÔNE-NAM-Á 


trừ Việt - Nam 
(TỪ NGUYÊN SƠ BẾN THẾ Kỷ XVI) 


LỬA THIENG 
1ò979 


LỊCH - SỬ CÁC QUỐC - GIA 
ĐÔNG - NAM -Á 


CÙNG MỘT TÁC GIÁ 


ĐÃ XUẤT BẢN : 


— Bibliographie critique sur les relations entre le Viet- 
Nam et l“Occident, Paris, Maisonneuye et Larose, 1967. 


— Lịch-sử Hoa-kỳ từ độc-lập đến Chiến-tranh Nam Bắc. 
Saigon, Lửa Thiêng, 1969. 


— Việt-Nam dưới thời Pháp đô-hộ. Saigon, Lửa Thiêng, 
1970. 


—~ Kinh-tế và Xã-hội Việt-Nam dưới các Vua triều Nguyễn. 
Saigon, bửa Thiêng, 1970 (in lần thứ hai). 


— Bán.đảo Ấn-độ từ 1857 đến 1947, Saigon, Lửa Thiêng, 
1974 (in lần thứ hai). 


— Ã survey of the history of Viet-Nam. 8aigon, Directo- 
rate of Gultural Affairs, 41971. (Vietnam ulture 


Series n° 11). 


— Khí hậu học. Đại.cương và các khí:-hậu nóng. Saigon, 
Lửa Thiêng, 1971. 


SẼ IN : 


ko Phong trào kháng thuế miền Trung năm 1908 qua 
các châu bản triều Duy-Tân. 


LỊCH-SỬ CÁC QUỐC-GIA 
ĐÔNG-NAM-Á 
trờ Việt - Nam 
(từ nguyên sơ đến thế kỷ XVI) 


TÁC GIẢ GIỮ NỈN QUYỀN 


NGUYÊN THỀ- ANH 
“ Thạc-Sĩ Sử-Học 


Giáo-Sir Diễn-Giảng Đạt-Học Văn-Nhoa Saigon 


LỊCH -SỬ 


tÁ( (UẾ( - 0lA 
ĐNE - NAM - Á 


trừ Việt - Ñam 


(TỪ NGUYÊN SƠ BẾN THẾ KỶ XVI) 


LỬA THIÊNG 
1972 


Lời xméở đầu 


Các quốc gia Đóng Nam Á nằm giữa hai 
khối Trung-Hoa øà Ẫn-Độ. Nhờ có các đường 
"hàng hải cho phép giao thông dễ dãi, các nước 
Đông Nam Á đã không ngớt nhận ảnh hưởng 
của hai khối nói trên. Các quốc gia này lại không 
œa cách nhau lắm : các biền của Đông Nam Á, như 
biền Nam-Hải, biền Banda oà biền Jolo có thề 
được coi như là những Địa-trung-hỗi, nằm bên lề 
đất liền, tù túng trong khối lục địa kề ngay bên 
cạnh; các mặt biền này lại còn bị thu hẹp bởi 
hàng ngàn hòn đảo rải rác từ Đông sang Táu. 
Muốn gặp đại dương, phải đi sang Đông lap 
xuống phía Nam, oượt qua các dầu đảo ngăn cách 
.các Địa-trung-hải nàu 0ới Ấn-độ- dương Đà Thải- 
bình-dương. 


Mội đặc điềm khác chung cho các quốc gia 
Đông Nam Á là các quốc gia này nằm trong khu 
bực của các loại gió mùa. Các loại gió này đồi 
hướng thồi một cách đột ngột, oào đầu mùa hè 0à. 
đầu mùa đóng. Sự liên lạc giữa miền này oới 


miền khác được dễ dãi nhờ những mùa gió thôi 
theo một hướng đều ấu. Sự thông thương hàng 
hải có thề bị gián đoạn mì những cơn cuồng phong, 
đưa tới những cơn bầo khủng khiếp : những lúc 
ấu, thuyền bè có thề trú ần trong các đảo. 


Miền Địa.trung-hải của Đông Nam Á như 
thế, đầ hiến cho sự giao thông nhiều điều kiện 
thuận lợi. Nhiều dán tộc miền này sống pề nghề 
thủy thủ; nhiều khi, họ còn oượt khỏi giới hạn 
của các biền hẹp ấu nữa: các nhà hàng hải Mầã- 
Lai đã oượt qua Ẩn-độ-dương đề tới tận Mada- 
gascar. Các sự giao dịch ấu đã giúp nhiều cho 
biệc khai hóa các miền biền Đông Nam Á, đä đem 
các bờ biền lại gần oới nhau, oà đầ làm dung 
hòa các nền ăn mình nà các lịch sử khác nhau. 


Cả cái khối lục địa của Đông Nam Á mà 
nhà địa lý học Malte-Brun đầ đặt tên cho là Indo- 
Chỉine ào đầu thế kỦ thứ XIX, tức là Đông-Dương 
theo nghĩa rộng, gồm Miến-Điện, Mầ-Lai, Thái- 
Lan, Cao-Miên, Ai-Lao ouà Việt-Nam, cả cái khối lục 
địa nàu cũng chịu ảnh hưởng của biền. Bán đảo 
dàu chắc nàu, phản chỉa bởi những dầu núi cao, 
cũng được cắt xẻ bởi những thung lầng lán châu 
từ Bắc xuống Nam, cho phép biền cả ăn sâu ào 
trong lục địa. Bán đảo này lại thu nhỏ lại uề phía 
Nam thành bán đảo mồng hẹp Mã-Lai, uà uề phía 
Đông, nó đắm mình uào trong Thái-bình-dương. 


Cho nên tất cả miền Đông Nam Á đã là 
ngã tư nơi tiếp xúc giữa các dân lộc, gia các 


nền băn hóa khác nhau. Đây đã là nơi qua lạt 
kề từ thòi tiền sử, đến nổi mà tất cả các chủng 
tộc phân biệt bởi các nhà tiền sử. học đều đầ đề 
lại dấu uết tt đâu. Các chẳng lộc này lập nên căn 
bẳn của dân cư Đông Nam Á ngày naụ : các đặc 
điềm của chẳng loại mélanẻsien oẫn tồn tại mới 
các bộ tộc sơ khai miền núi. Trong các đảo Nam- 
Dương, oẫn còn những bộ iạc đä man, sống trong 
thời đại thạch khi. 


Trong thời tiền sử, nhiều chủng tộc đã từ 
miền Bắc tràn xuống, đọc theo các dòng sông bắt 
nguồn từ Trung-Hoa uà Táu-Tạng. Nếu còn nhiều 
điềm tối tăm, chưa giải quuết hết được, hiện nay 
có thề phân biệt, theo G. Coedès, bốn luồng di dân 
trong thời tân thạch khí : 


1.— Một sự di dân bắt đầu từ Trung-Hoa 
hay Nhật-Bản, đä đem nhập pào các đảo Phỉ- 
Luật-Tân, C¿lèbes oà Moluques, nà Úc-Đại-Lợi, nền 
căn hóa của thời đạt tân thạch khí, 


2— Từ một nơi nào không rồ, có những 
giống dân nói một thứ tiếng Nam Á (austroasia- 
tique) /rản tới: Đông-Dương uà miền duyên hải 
Nam. Trung-Hoa, Phi-Luật- Tân, miền Bắc các đảo 
C¿lẻbes nà một phần của miền Đông Ấn-Độ.- 


3.— Vào khoảng giữa thiên niên kủ thứ II 
trước công nguyên, một luồng đi dân mới bắt đầu 
từ .Trung-Hoa, đi xuống miền Nam, uới giống 
.người Austronésien. Giống người mới tới nàu 
trà trộn øới người Austroasialdique đề lập nén 


một nền ouän hỏa hỗn hợp lrong bản đảo Đồng 
Dương. Người Austronésien cũng vâm nhập ào 
Nam bán đảo Mầ-Lai. 


%4 — Một chỉ nhánh của giống người Aus- 
Ironésien pượt biền, đi từ bản đảo Mầ-Lai đề tới 
các đảo Nam-Dương, haqụ là, tạt qua: đảo Bornéo, 
họ qua Phi-Luật-Tân ouà Đài-Loan đề tới lận 
Nhật-Bân. 


Ngau từ thời tiền sử, chúng ta thấu là đã 
có nhiều sự giao dịch bằng đường biền, không 
những giữa Đóng-Dương uà các đảo miền Nam, 
mà còn giữa Ấn-Độ uà toàn thề Đóng Nam Á nữa. 
Trong những ›‡ trí khai quật, các nhà khảo cồ đã 
tìm được nhiều hột cườm bằng thủy tính của thời 
tân thạch khí, mà xuất xử là Ẵn-Độ, Thêm nữa, 
bề phương diện ăn hóa, có một tình trạng thuần 
nhất cho tất cả miền Đông Nam Á trong thời tiền 
sử. Đặc điềm của nền uăn hóa thuần nhất ấy là : 


— sự trồng ruộng ngập, bắt buộc đã phải 
có một trình độ tô chức xã hội, dù là 
thô sơ. 

— sự chăn nuôi trâu bò làm gia súc. 

— sự sử dụng một cách thô sơ các loại 
kủm khi. 

— sự sử dụng thuuền bè đề đi lại trên mặt 
biền. 

— sự thiết lập những nơi thờ cúng trên 
các gò cao, 0à chôn cất người chết trong 
các cái oại. 


Trong thời lịch sử, Đông Nam Á oẫn là 
ngã tư đường của các luồng ảnh hưởng khác 
nhau. Bốn luồng ảnh hưởng đã nối tiếp nhau tới 
Đông Nam Á: luồng thứ nhất, từ Trung-quốc tới ; 
luồng thứ hai, từ Ấn-Độ, bằng đường biền; luồng 
thứ ba, đem tôn giáo uà ăn hóa của người Hồi 
nhập uào bán đảo Mầ-Lai; oà luồng thứ tư, đem 
nền ăn mình Âu-châu nhập uào Đông Nam Á. 
Các quốc gia Đóng Nam Á đã giừ lại hau đã phủ 
nhận những ảnh hưởng ấu một cách khác nhau 
tùu theo mỗi đoàn thề chủng tộc, mỗi nền ăn 
hóa. Và ngàu nau, hai thời đại lịch sử sống bên 
cạnh nhau ở pùng này: bên cạnh những đồng 
bằng châu thồ của sông Cửu-Long, Menam, Irra- 
tadụu, lúc nhúc những nông dân sống ề nghề 
trồng lúa, uà là nơi xuất phát những nền păn mình 
Đông Nam Á, chúng ta có những miền núi oẳng 
người, nơi sinh hoạt của những bộ lạc sơ khai, 
uẫn còn giữ lại những tập quán nghìn xưa 
của họ. 


Các nền ouăn mình của Đông Nam Á phần 
lớn là con để của Ắn-Độ. Chỉ có mình nước Việt- 
Nam đầ nhận được ngay từ thuở đầu nhiều 
nguyên lỗ păn hóa của Trung-Hoa đến nỗi sẽ 
không bao gi>. thoát ra khỏi khu oực ảnh hưởng 
của Trung-Quốc. Trái lại, các quốc gia khác của 
Đông Nam Á đã nhận được rất nhiều ẳnh hưởng 
của Ẩn-Độ, tuụ mỗi quốc gia ấu có những đặc 
điềm ăn hóa khác nhau. Nguyên do là oì nền 
păn mỉnh Trung-Hoa đầ xâm nhập uào Việt-Nam 
bằng một sự chiếm cứ oà một sự cưỡng hóa chính 


trị, trong khi nền ấn mình ản-Độ tới bằng một 
sự ngắm thấu, cho phép các xu hướng riêng của 
mỗi dân lộc đồng hóa được phái triền.. 


CHƯƠNG ïI 


SỰ BÀNH TRƯỚNG CỦA NGƯỜI ẤN 
VÀ SỰ XUẤT HIỆN CỦA CÁC QUỐC GIA 
ĐÔNG.NAM.Á ĐẦU TIÊN 


L= TÍNH CHẤT CỦA SỰ XÂM NHẬP BỞI ẢNH 
HƯỚNG ẤN- -ĐỘ VÀ SỰ ĐỒNG HÓA VĂN MINH 
ẤN-ĐỘ BỞI ĐÔNG-NAM-Á. 


Sự Ấn-độ-hỏa miền Đông-Nam-Á đã không bao giờ 
đi đôi với một sự chiếm cứ chính trị : các vương quốc 
'Đông-Nam-Á, sau khi được thiết lập, đä không bao giờ phụ 
thuộc một thủ phủ Ấn-Độ, như Việt-Nam đã phụ thuộc 
Trung-Quốc. Sự Ấn-độ hóa này là một sự diễn tiến lâu 
đài trong thời gian, khó xác định niên đại, tại vì các sự 
giao dịch bằng đường thủy và đường bộ giữa Đông-Nam- 
Á và Ấn-Độ đã có từ lâu. Nếu với Việt-Nam, chúng ta 
biết được một cách chắc chắn các niên đại của các giai 


ĐÔNG NAM Á 15 


đoạn kbác nhau của sự xám chiếm bởi nền văn mỉnh 
Trung-Quốc, thì với các quốc gia Đông- Nam-Á khác, các 
vết tích khảo cồ chỉ có thể cho chủng ta đoán là sự Ấn- 
Độ bóa đã bắt đầu với thế kỷ thử H. 


Nguyên nhân của sự bành trướng của người Ấn-Độ 
ở Đôn -Ñam-Á thì nhiều, song trong tình trạng thiếu sót 
tài liệu hiện nay, chúng ta chỉ có thể thiết lập những 
giả thuyết, và các giả thuyết này chưa được chứng 
mỉnh bởi những sự kiện đích xác. Các nguyên nhân có 
thê là : 


— nhiều người phiêu lưu từ Ấn-Độ sang miền Đông 
đề đi tìm vàng và các đồ gia vị. 


— thương nghệ Ấn Độ phát triển, nhờ có thị trường 
Trung-Hoa, các sự tiến bộ của nghề thông thương hàng 
hải, và cũng nhờ ở sự bành trưởng của đạo Phật, một tôn 
giáo không có thành kiến đối với những dân lộc khác 
dân Ấn. 


— các tộc trưởng bản xứ, vì muốn tăng uy thế của 
mình hay củng cố thế lực,'mời những người Ấn thuộc 
giai cấp Bà-La-Môn tới, vì những người Bà-La-Môn 
này có tiếng là thạo phép thần thông. Danh tiếng của 
người Bà-La-Môn lại được loan truyền nhờ những CÔN: 
buôn Ấn-ĐÐộ. Một ví dụ: chuyện thần thoại Aji Saka ở 
đảo Java, chắc chắn có, một căn bản lịch sử; Aji Saka 
là một ông hoàng từ Ấn-Độ tới, đã dạy cho dân Java 
chữ viết và vài hiểu biết sơ cấp về thiên văn học và niên 
đại học. 


16 NGUYÊN THẾ ANH 


Song không thê nói là đã có một sự thực dân bởi 
người Ấn-Độ. Người Ấn-Độ đã chỉ đem nhập cảng vào 
Đông-Nam-Á các đại tôn giáo như đạo Bà-La-Môn và đạo 
Phật, một nghệ thuật, và một kỹ thuật cai trị tốt đẹp, 
có thê thích ứng nồi với các điều kiện chính trị ở đây. 
Vì vậy, giới thượng lưu bản xử sẵn sàng tiếp nhận nền 
văn minh nhập cảng ấy, tiếp nhận nếp sống và tôn giáo 
của người Ấn-Độ. 


Hậu quả chính trị của sự bành trưởng của người 
Ấn-Độ ở Đông-Nam-Á là sự xuất hiện của những quốc 
gia tồ chức theo kiều Ấn-Độ. Các quốc gia chính là : 
Phù-Nam, nằm ở miền châu thồ sông Cửu-Long; Lâm- 
Ấp, phía Đông bản đảo Đông - Dương ; Dvâravati ở 
miền Nam địa bồn sông Menam; Criksetra, tong thung- 
lũng sông Irrawady; Malayu và Crivijaya, ở Sumatra và 
Java. 


Thời đại khai sinh của các quốc gia này rất tối 
tăm. Có hai giả thuyết: 


1.— một đoàn thề Ấn-Độ tới nắm lấy quyền thế, 
và bắt buộc xã hội bản xứ phải chấp nhận tồ chức chinh 
trị mới. 


2.— một xã hội bản xứ chấp nhận văn hóa Ấn-Độ 
và tự thiết lập lấy một tồ chức chính trị theo mẫu Ân-Bộ. 


Các tài liệu do người Tàu đề lại và các lài liệu 


khảo cồ cho phép ta thiên về giả thuyết thứ hai, theo 
G. COEDES. Nhưng trong trường hợp này, cần phải phân 


ĐÔNG NAM Á : 17 


biệt hai sự kiện: hoặc là một người Ấn-Độ bắt dân bắn 
xử nhận mình làm lãnh tụ, hoặc là một nhà lãnh tụ bẳn 
xứ thiết lập một vương quốc theo kiểu Ấn-Độ, với sự giúp 
đỡ của một người Bà-La-Môn. Trong trường hợp một 
người Ấn-Độ tới nắm lấy vương quyền, vị lãnh tụ Ấn-Độ 
này thường tìm cách củng cố địa vị mình bằng cách lấy 
con gái của một tộc trưởng bản xứ làm vợ: vương quốc 
Phù-Nam đã được thiết lập bằng cách này. 


Thường thường, sự thiết lập vương quốc bằng 
cách liên hợp dưới quyền điều khiển của một nhà lãnh tụ 
độc nhất, Ấn-Bộ hay Ấn-Bộ hóa, những đoàn thể xãä-hội 
địa-phương, đã đi đôi với sự thiết lập sự thờ cúng một 
vị thần Ấn-Độ trên một hòn núi, một cái đồi hay một cái 
gò nhân tạo. Vị thần Ấn-Độ này tượng trưng cho tình 
trạng thống nhất của vương quốc, và lập quán này hòa 
giải sự thờ cúng thần linh của người bản xứ trên các địa 
thế cao với quan niệm của Ấn-Độ về vương quyền ; nó 
hiến cho dân chúng tụ họp dưởi quyền một ông chúa độc 
nhất một vị thần quốc gia, liên hệ mật thiết với triều 
thống. Nhờ phương sách này, nền văn mỉnh Ấn-Độ đã 
đồng hóa nồi những tín ngưỡng riêng của dân bản xử. 


Ảnh hưởng của văn minh Ẩn-Bộ lại càng sâu rộng 
nếu chính quyền địa phương càng tập trung, và giai cấp 
thượng lưu thấm nhuần văn hóa Ấn-Độ càng nắm vững 
các tỉnh và các làng nhờ ở một cơ quan hành chánh 
phụ thuộc mật thiết với chính quyền. Và kết quả quan 
trọng nhất của sự bành trrởng của người Ấn ở Đông- 
Năr<Ä là sự thay thế các đoàn thể xã hội giới hạn 


18 NGUYỄN THẾ ANH 


trong phạm vi một làng hay một bộ lạc bởi những chinh 
phủ vương thể, trong những lãnh thô rộng lớn. Sau khi 
đã từ tình trạng bộ lạc khởi thủy đi tới sự tô chức vương 
thống theo kiều Ấn-Độ, các vương quốc thành lập như 
thế đä bành trưởng và đã mở rộng quyền thế lên các 
miền lân cận. 


II.— SỰ BÀNH TRƯỚNG CỦA VĂN MINH ẤN-ĐỘ VỀ 
PHÍA NAM ĐÔNG-DƯƠNG : XỨ PHÙ-NAM. 


_Vương quốc Phù-Nam cỏ lề đã được thiết lập vào 
thế kỷ thứ I, ở miền Nam bán đảo Đông-Dương, trong 
hạ lưu thung lũng sông Cửu-Long. Lịch sử thời khởi 
thủy của xứ này không được rồ rệt lắm, và tài liệu đề 
lại bởi những người Trung-Hoa đã thăm viếng xứ này 
(như hai sử giả Khang-Thái (1) và Chu-Ứng, tới đây vào 
giữa thế kỷ thứ IID, cũng chỉ thuật lại cho ta những 
chuyện thần thoại, che dấu những sự kiện đã xảy ra 
thật thụ. 


Danh từ Phù-Nam là do người Tàu phiên âm tiếng 
khmer cồ Bnam ra (ngày nay phnom), có nghĩa là núi. 
Đây có lệ là một trong những ngọn đồi trên đó được 
thờ cúng một vị thần quốc gia, tiêu biểu cho vương 
quyền, như trên đã thấy. 


Vương quốc Phù-Nam đã khởi nguyên có lễ với 


— (1) Khang-Thái đề lại quyền Ngô thời Ngoại quốc Truyện. Ngoài 
ra, chúng ta còn có quyền Pñò.Nam ký của TRÚC-CHI. 


ĐÔNG NAM Á 19 


một sự kết hôn giữa một nhà hàng hải Ẩn-Độ và con gái 
một vị lănh tụ địa phương. Một câu chuyện thần thoại 
Cao-Mên kê lại là miền châu thồ sông Cửu-Long khi bấy 
giờ được chiếm cứ bởi một đoàn thể nửa người nửa rắn, 
dân tộc Nâga. Vào thế kỷ thứ I, một người Bà-La-Môn 
tên Kaundinya (1) từ Ấn-Độ tới đây để buôn bán, và lấy 
con gái vua Nâga, tên là Soma (có nghĩa là: mặt trăng) 
làm vợ. Sau sự cưới gả ấy, vua Nâga uống hết nước phủ 
miền châu thồ sông Cửu-Long: một miền đầm lầy nhưng 
phì nhiêu, tốt cho cây cỏ; hiện ra. 


Dưới câu chuyện thần thoại ấy, có những biến cố 
thật thụ đã xảy ra trước thế kỷ thứ H, trước thời đại 
các ông hoàng lịch sử mà các nhà biên niên sử Trung- 
Hoa hay các lòi ghi tạc trên đá nỏi tới, Câu chuyện 
này cho ta thấy là người Ấn đã thiết lập cơ đồ của họ 
ở Phù-Nam trong ba giai đoạn : 


— giai đoạn xâm nhập thương mãi. 
— giai đoạn liên kết với các thị tộc địa phương. 
— giai đoạn khai thác miền đầm'lầy của châu thô. 


Kaundinya là một người Ấn-Độ sống về nghề hàng 
hải, đã tới miền này đề buôn bán. Đề được người bẩn 
xử kính nề, Kaundinya đã không ngần ngại cho họ biết 
mình là người Bà-La-Môn, vì giai cấp này có nhiều đặc 
quyền tôn giáo. Sau đó, ông đä kết hôn với con gái của 
một nhà länh tụ địa phương, đề có thê nắm lấy quyền Lộc 


(1) Sử liệu Trung-Hoa gọi là Hỗn Điền. 


20 ~ NGUYÊN THẾ ANH 


trưởng : vương thổng bắt đầu từ sự Hên hôn nảy không 
còn là ngoại bang nữa, sau một vài thể hệ. Rồi Kaundinya 
đã khai thác miền châu-thồ sông Cửu-Long. Đây là yếu 
tố của sự phát triền kinh tế: ngay từ lúc vương quốc 
Phù-Nam được thiết lập, trung tâm của quốc gia này 
không còn có thê chỉ là một thương điếm, một cái trạm 
buôn bán giữa Ấn-Độ và Trung-Hoa nữa mà phải.là một 
hải cảng làm lối thoát cho một nội địa được khai thác 
về mặt kinh tế. Từ miền Óc-Eo trổ vào trong đất liền, 
người Ấn-Độ, rất thạo về việc dẫn thủy nhập điền, đã 
đào những cái kênh vừa để tháo nước ra biển, vừa để 
nối liền các làng xóm với nhau, và đề dẫn nước vào các 
thửa ruộng. Người Tàu đä mô tả các tỉnh ly của Phù- 
Nam, cho biết chúng được nối liền với biển cả bằng các 
kênh đào. 


Các vị vua nối dõi Kaundinya, thấm nhuần văn 
hóa Ấn-Độ, tự xưng là vua núi. Họ đồng hỏa nơi họ 
ngự với ngọn núi vũ trụ, do đấy Trời và Đất giao thông 
với nhau. Ngay từ khi đầu, Phù-Nam được tô chức theo 
kiều một vương quốc Ấn-Độ, cai trị bởi một vị đại vương 
maharadja. Kinh đô của vương quốc được đặt ở Vyâdha- 
pura, bên cạnh ngọn đồi Ba Phnom, cách biển độ chừng 
200km: 


Phải đợi đến thế kỷ thử II, nhờ ở sử liệu Trung- 
Hoa, ta mới biết rõ hơn về lịch sử Phù-Nam. Nhân vật 
có tên tuôi nhất trong lịch sử này là Phan-Chế-Màn, theo 
tài liệu Tàu, và được gọi dưởi tên phạn là (rỉ Mara. 


Dưới triều đại này và nhờ ở vị trí địa lý và tài nguyên 


ĐÔNG NAM Á ˆ 21 


nông nghệ của miên chảu thổ Cửu-ÙLong, nưởc Phù-NÑam 
đã bành trướng được một cách rộng rãi từ miền duyên 
hải sang phía Đông và phía Tây, và ngược dòng sông 
Cửu-Long. Cho nên Cri Mâra đã đặt quyền bá chủ lên 
xứ Chiêm-Thành bên Đông, và bên Tây lên các miền 
kéo dài cho tới Miến-Điện và bán đảo Mầ-Lai. Cri Mâra 
chết vào khoảng 225-230; lãnh thồ mà ông vua này đã 
kiểm tra rất rộng, nhưng khó xác định giới hạn của lãnh 
thồ ấy, nhất là về phía Bắc. Mục tiêu chính của Cri Mâra có 
lề đã là đề kiềm tra các con đường giao thông, thủy cũng 
như bộ ; các sự chỉnh phạt của ông đã không phải là 
những công trình thực dân hay sáp nhập đất đai, nhưng 
đã là những sự cố gắng đề thông thương với Ấn-Độ và 
Trung-Hoa. 


Sau Cri Mâra, vị vua được gọi là Phạm-Chiên trong 
sử liệu Trung-Hoa cũng tìm cách bang giao với Ấn-Độ và 
Trung hoa, với mục đích khuếch trương thương mãi. 
Khi bấy giờ là thời Tam-Quốc, miền Nam Trung-Hoa 
không thể giao thông với Tây phương bằng đường bộ, 
mà nước Ngụy kiểm tra, đã tìm mua hàng hẻa Tây 
phương bằng đường thủy. Nước Phù-Nam có một vị 
trí thuận lợi trên con đường buôn bản này, vì các nhà 
buôn từ Tây phương tới (qua eo biền Malacca hay qua 
các eo đất của bán đảo Mã-Lai), đều phải đừng chân lại 
ở Óc-Eo. Vì thế, Phạm-Chiên phải sứ giả sang Ấn-Độ 
(sau 225) và Trung-Quốc (242). Người Ấn và người Tàu 
cũng tới thăm Phù-NÑam, đã hiện ra trên chính trường 
quốc tế như một đại cường quốc giữa hai đại cường 
quốc Ấn-Độ và Trung-Hoa. Và cỏ lễ cũng vì cẩm thấy cần 


22 NGUYỄN THẾ ANH 


bang giao vởi Phù-Nam, quốc gia phú cường nhất Đỏng- 
Nam-Á thời đó, mà vào khoảng năm 229, thứ sử nhà 
Ngô tại Giao-Châu đã phái hai đặc sứ Chu-Ứng và Khang- 
Thái tới viếng Phù-Nam. 


Giữa thế kỷ thứ II, một vị tưởng tên là Phạm- 
Tậm (244-287) tiếm ngôi vua Phù-Nam. Nhưng cho tới 
giữa thế kỷ IV, các sử liệu im tiếng về Phù-Nam, và ta 
chỉ biết là, vào năm 357, quyền thế ở Phù-Nam rơi vào 
tay một triều thống khác, với một nhân vật mang tên là 
Chandan, có l xuất thân từ miền Bắc Ấn- Độ. Phải đợi 
tới thế kỷ V, lịch sử Phù-Nam mới bớt tối tăm. Trong 
thế kỷ này, người la chứng kiến một giai đoạn bành trướng 
mới, một sự di cư mởi của người Ấn-Độ, và cũng trong 
thế kỷ này mà Phù-Nam đạt được cực điềm của cường 
lực của nó. 


Phù-NÑam trở nên một đế quốc hàng hải thực thụ, 
với các vì vua của thế kỷ V, đã phát triển tiếng tăm của 
quốc gia này. Các sử gia Trung-Hoa nói tới một Kaun- 
dinya thử hai đã từ Ấn-Độ tới đề đồi mới truyền thống 
Ấn-Độ ở Phù-Nam. Các vị vua nối dối Kaundinya II tiếp 
tục bang giao hòa hảo với Trung-hoa, và vua Jayavarman, 
chết vào năm 514 sau khi đã trị vì hơn 30 năm, được 
phong chức « Annam tướng quân, Phù-Nam đế » vào năm 
503. Tuy vậy, Jayavarman không phải là người ham chiuh 
chiến; ông ta đã để ý nhiền hơn đến công việc tát cạn 
các đần# lầy, nhất là miền Đồng-Tháp-Mười ngày nay. 


Vị vua có lề là vị vua cuối cùng của Phù-Nam, 
Rudravarman, tiếp tục bang giao hòa hảo với Trung-Hoa, 


ĐÔNG NAM Á 23 


phái sứ giả sang Tàu giữa B17 và 539. Rudravarman Ỉả 
con của một người vợ hầu của Jayavarman, nhưng đã 
ám sát hoàng tử chinh thống Gunavarman đề chiếm ngôi 
vua. Sự tiếm vị này làm dòng đồi chính thống tìm cách 
khói phục lại địa vị, và quốc gia Phù-Nam bị phân chia 
làm đôi, miền Bắc phục tòng con cháu của Rudravarman, 
miền Nam kiềm tra bởi bọn người nồi loạn. Tình trạng 
bất an này sẽ làm Phù-Nam sụp đồ, giữa năm 540 và 550. 


Trong bốn thế kỷ lịch sử của Phù Nam, quốc gia 
này đã có một nền văn mỉnh sáng chói, mà những sử 
liệu Trung-Hoa cho chúng ta biết qua được. 


Chế độ chính trị là một chế độ phong kiến. Tự 
xưng là hoàng đế vũ trụ, nhà vua chỉ là bá chủ lãnh thồ 
đã được xâm chiếm ; các lãnh thồ này là những vương 
quốc chư hầu, cai trị bởi những ông hoàng thường tìm 
cách giải phóng xử sở của họ trong những giai đoạn 
quyền lực của «vua núi » bị lung lay. Thật ra, quyền thế 
của vua Phù-Nam chỉ được trực tiếp đặt trên lãnh thồ 
vạch ra bởi địa bồn sông Cửu-Long; đất đai này được 
quản trị bởi những quan lại do nhà vua chỉ định. 


Các vị vua của Phù-Nam rất chú ý tới nông nghiệp, 
và chơ thiết lập những hồ chứa nước, đào những lạch 
đề dẫn nước vào ruộng trong mùa khô thiếu nước, và 
tát cạn những miền đầm lầy: miền đầm lầy của Hạ Ñam 
Việt ngày nay đã trở thành một vùng đất mầu phì nhiêu. 


Theo sự mô tả của các sử giả Trung-Hoa, các tỉnh 
của Phù-Nam là những đô thị ở trên mặt hồ, gồm có 


34 NGUYÊN THẾ ANH 


những căn nhà sản phủ bởi lá tre. Ñgoài kinh đô Vyadha- 
pura, một đô thị quan trọng khác, và cũng là hải cảng 
chính của Phù-Nam, được đặt ở vị trí của Óc-Eo ngày 
nay. Hải cảng này tiếp đón những thuyền bè từ Trung- 
Hoa, Mã-Lai và Ấn-Độ Lới. Các sự khai quật còn cho phép 
đoán là cả thương gia của đế quốc La-Mä cũng đã tới 
đây: Louis Malleret (1) đã tìm thấy vài đồng tiền La-Mã 
-đúc vào giữa thế kỷ II. Khảo cồ học, hiến cho ta nhiều 
hiểu biết hơn về văn minh Phù-Nam. Các sự khai quật 
của Louis Malleret ở miền châu thồ sông Cửu-Long cho 
thấy di tích của tất cả một thời đại phong phú: đồ trang 
sức bằng vàng, đèn, gương, bát đĩa, đồ gốm, v.v... Ngoài 
ra, vết tích của các dinh thự nhà cửa cho thấy là có hai 
cách thức xây cất: miền đồng bằng, đầm lầy là miền xây 
cất bằng gỗ, với loại nhà sàn; miền đất cao, chắc chắn 
-hơn, xây cất bằng gạch và đá. 


Tôn giáo của triều đình và của giai cấp thượng lưu 
là đạo Bà-La-Môn, vì giai cấp thượng lưu là dòng đồi Ẩn- 
Độ, hay đã bị Ấn-Độ hóả. Theo truyền thuyết, hai vị vua 
Kaundinya là người Bà-La-Môn, đã đem nhập vào Phù- 
Nam các lễ nghỉ của đạo giáo Ấn-Độ., Các vị vua thường 
cho tạc tượng bằng gỗ hay đá của các vị thần Visbnou 
và Civa. Nhưng bên cạnh đạo Bà-La-Môn, dân chúng hình 
như theo đạo Phật Tiêu thừa (tôn giáo này được đồng hóa 
với những tín ngưỡng tâm linh hay ngẫu tượng cô xưa). 


- (1) Louis MALLERET, /“Archéologie du Delta du jMákong: T.H. 
la civilisation matérielle dfOc-.Eo Paris, 1960. (Pub. de EE.F.E.O), 
T.HH. ‡a cư/ture du Fou-Nan. Paris, 1962. 


ĐÔNG NAM Á '35 


Ngay từ thời ấy, chúng (ta thấy là đã được nhập cảng tử 
Ân-Độ nhiều tín ngưỡng khác nhau tùy theo các giai cấp 
xã hội. 


Tóm lại, Phù-Nam đã nhận được của Ấn-Độ phần 
lớn của văn minh của nó: tôn giáo, nghệ thuật, chữ viết 
tương tự như chữ phạp, hệ thống dẫn thủy nhập điền. 
Vương quốc Phù-Nam chắc chắn đã giữ một vai trò 
quan Lrọng trong sự bành trưởng của nền văn mỉnh Ấn- 
Độ ở Đông-Dương. 


II.— SỰ BÀNH TRƯỚNG CỦA VĂN MINH ẤN-ĐỘ 
VỀ PHÍA ĐÔNG ĐÔNG-DƯƠNG : XỨ LÂM-ẤP. 


Các sử liệu Trung-Hoa cho biết vào năm 192, một 
vương quốc được thiết lập ở phía Nam Nhật-Nam, gọi 
là Lâm-Ấp. Danh hiệu Lâm-Ấp sẽ được dùng cho tới năm 
758; sau đó, danh hiệu Hoàn-Vương được sử dụng cho tới 
năm 860, và từ đó trở đi, sử liệu Trung-Hoa mới dùng 
danh hiệu Chiêm-Thành đề chỉ vương quốc này, Dấu tích 
khảo cồ cho thấy là trung tâm của Lâm-Ấp được đặt ở 
phía Nam tỉnh Thừa-Thiên, trong tỉnh Quảng-Nam ngày 
nay. Song không có bằng cứ gì chứng tỏ là ngay cuối thế 
kỷ H, xử Lâm-Ấp đã trực tiếp tiếp xúc với văn hóa Ấn-Bộ; : 
phải đợi đến thế kỷ IV, các tài liệu thạch ký tìm được ở 
miền Trà-Kiệu, My-Sơn và Đông-Dương Inởi cung hiến 
những bằng chứng chắc chắn về sự Ấn-Độ hóa của miền 
này. Và phải đợi đến thế kỷ VII, danh từ Champa mới 
xuất hiện trên mặt đả. Trong giai đoạn đầu của lịch sử 
của dân Chàm, quốc gia này được biết dưới tên Lâm-Ấp. 


26 NGUYÊN THÊ ANH 


Các vị lãnh tụ Chàm đầu tiên thừa cơ hội Trung- 
Hoa bị phân chia trong thời Tam-Quốc đề xâm nhập vào 
quận Nhật-Nam và để bành trưởng lãnh thồ của họ về 
phía Bắc, cho tới núi Hoành-Sơn. Biên niên sử Trung- 
Hoa còn chép lại trận đại chiến giữa quân Chàm và quân 
Tàu, ở miền Ba-Đồn trên sông Gianh vào năm 24%, Và 
sử liệu Trung-Hoa nói tới những vị vua đầu tiên của Lâm- 
Ấp là vì những vị vua này không ngớt cố gắng bành 
trưởng về phia Bắc, không ngớt xâm nhập vào quận 
Nhật-Nam.' 


Trong hậu bán thế kỷ IV, xuất hiện một vị vua 
mang tên phạn là Bhadravarman (Phạm Phật). Vị vua 
này đã cho khắc những bia đá đầu tiên bằng tiếng phạn, 
và đã cho xây cất ở My-Sơn đền thờ thần Civa Bhadrec- 
vara, tượng trưng bằng một cái linga, có lề là linga 
đầu tiên của Đông-Nam-Á. Thủ đô của Bhadravarman 
được đặt ở phía Đông My-Sơn, ở vị trí hiện tại của làng 
Trà-Kiều. 


Các tài liệu đề lại bởi Bhadravarman quan trọng 
là vì chúng chứng tổ là văn hỏa Ấn-Độ đã xâm nhập vào 
miền Quảng-Nam ngày nay. Chúng là những tài liệu đầu 
tiên được duy trì về tôn giáo người Chàm, cho thấy tưu 
thế của sự thờ củng thần Civa, song song với vợ thần là 
nữ thần Umà. Ảnh hưởng của Ấn-Độ cũng hiện ra với 
sự bành trướng của đạo Phật, nếu chúng ta căn cử trên 
cái tượng Phật bằng đồng, đúc vào khoảng thế kỷ IV, và 
được tìm thấy ở Đông-Dương. 


ĐÔNG NAM Á 37 


Vào đầu thế kỷ V, người Chàm lại tiến lên phía 
Bắc và lại xâm nhập vào lãnh thồ kiểm tra bởi người 
Tàu. Thứ sử Giao-Châu phải cầu cứu và vào năm 431, 
vài chiến thuyền được phải xuống Ñam đề đánh Lâm-Ấp, 
nhưng không được kết quả gì. Song sự dương uy của 
quân Tàu làm vua Lâm- Ấp tìm sự ủng hộ của Phù-NÑam. 
Phù-Nam hình như đã không can thiệp và, vào năm 446, 
viên thứ sử Giao-Châu đem quân xuống đánh phá miền 
Huế, và trở về Bắc với chiến lợi phầm đáng giá 50.000 
kilo vàng (9. Song người Tàu không „bao giờ muốn 
chiếm cứ vỉnh viễn lãnh thồ của Lâm- -Ấp đề sáp nHập 
lãnh thồ ấy ; họ chỉ cốt thị oai để duy trì hòa bình ở 
miền ranh giới giữa Giao-Châu và Lâm-Ấp. Và thật thế, 
sau năm 446, Lâm-Ấp sẽ không xâm nhập vào miền Bắc 
nữa, và phải sứ giả sang cống hiến bên Tàu. Các sự 
nhập khấu phải đến thế kỷ VI mới lại tải diễn, với vua 
Chàm Rudravarman, lên ngôi vào khoảng 529. 


Một vấn đề khó giải quyết, là người Chàm đã tiếp 
nhận văn hóa Ấn- Độ bằng cách nào, một cách trực tiếp 
bằng đường biền, hay một cách gián tiếp, qua trung gian 
các quốc gia láng giềng đã được Ấn-Độ hóa, ở phía 
Tây và ở phía Nam. Nhưng điều đáng chủ ý, là nhờ có 
dân Chàm, văn hỏa Ấn-Độ đã có thê lan tới biên giời 
các lãnh thô chiếm cứ bởi văn minh Trung-Hoa, Đồng 
hóa bởi người Chàm, nền văn minh Ấn-Độ sẽ đương 
đầu trong nhiều thế kỷ với áp lực của nền văn minh 
Trung-Hoa. 


(1) D, G. E. HALL, History of Southeast Asia, tr. 32. 


28 NGUYÊN THẾ ANH 


IV.— SỰ BÀNH TRƯỚNG CỦA NỀN VĂN MINH ẤN: 
ĐỘ Ở MIỀN TÂY ĐÔNG-DƯƠNG:: CRIKSETRA 
VÀ DVÀRAVATI. 


Về lịch sử của các giống dân đã chiếm cứ địa bồn 
sông Irrawady và sông Menam trước thế kỷ VI, các tài 
liệu rất hiếm có, và không chắc chắn. Người ta chỉ có 
thề biết là có vài vương quốc sống cạnh nhau, vương 
quốc của giống dân Pụu, và vương quốc của giống 
dân Món. 


Vương quốc Ấn-Độ hóa của dân tộc Pyu được thiết 
lập xung quanh vị trí của tỉnh Prôme ngày nay (ở đây, 
đã được tìm thấy vài đoạn kinh điền Phật, viết bằng 
tiếng phạn, và với lối chữ viết của cuối thế kỷ V). Người 
Tàu, vượt qua miền Vân-Nam, đã tiếp xúc với vương 
quốc này từ thế kỷ HL, Vào thế kỷ VII, các người hành 
hương từ Trùng-Quốc tới sẽ gán cho vương quốc này 
danh hiệu Criksetra. 


Miền châu thồ sông Irrawady được chiếm cứ bởi 
giống dân Môn, xung quanh trung tâm Sudhammavati 
(ngày nay ]à Thaton, nơi sinh trưởng của Buddhaghosa, 
nhân vật bình chú kinh Phật vào thế kỷ V). Nhờ nằm 
ngay cạnh Ấn-Độ, và được nối liền với Ân-Độ bằng 
đường thủy cũng như đường bộ, lãnh thồ chiếm cứ bởi 
người Môn có lẽ đã là một trong những vùng nhận được 
ảnh hưởng của Ấn-Độ sớm nhất. Theo truyền thuyết, 
ngay từ thế kỷ III trước công nguyên, hoàng đế Acoka 
đã phái hai thày tăng tới đây. Song phải đợi tới thế kỷ V 


ĐÔNG NAM Á 29: 


mới có bằng chứng cụ thể của sự xâm nhập của nền văn 
hóa Ấn-Độ vào trong địa bồn sông Irrawady. 


Địa bồn sông Menam còn giữ lại ít vết tích của giai 
đoạn đầu của sự Ẩn-Độ hóa hơn nữa. Ở đây, vào thế hà 
thử VII, có một vương quốc mang tên là Dvàravati, nằm 
giữa Chân-Lạp và Criksetra, Thời đại khai sinh của quốc 
gia này hất sức tối tăm. Hình như trong một thời Dvàravati 
đã là một nước chư hầu của Phù-Nam. Song những tài 
liệu khảo cồ tìm được trong miền hạ lưu sông Menam 
cho biết là dân tộc Dvàravati cũng nói một ngôn ngữ 
Môn, và đạo Phật cũng đã bành trưởng nhiều ở đây. 


Như thế, dân tộc Môn đã giữ vai trò tiếp nhận và 
truyền bá các yếu tố của văn minh Ấn ở phía Tây bán đảo 
Đông-Dương, trong những thế kỷ đầu của công nguyên. 
Ảnh hưởng sâu rộng nhất là ảnh hưởng của đạo Phật 
Theravàda ; tôn giáo này đã thấm nhập sâu xa vào trong 
khối dân chúng, và như thế, bán đảo Đông-Dương đã hiện 
ra như theo Phật giảo ở bên Tây, và Ấn-Độ giáo ở bên 
Đông. 


V.— SỰ BÀNH TRƯỚNG CỦA NỀN VĂN MINH ẤN- 
ĐỘ TRONG BÁN ĐẢO MÃ-LAI. 


Các sử liệu Trung-Hoa cho biết là từ thế kỷ thử II 
tới thế kỷ thứ V, có nhiều tiều quốc Ấn-Độ hóa trong bán 
đảo Mầ-Lai. Song tình trạng quá thiếu thốn của các tài liệu 
không cho chúng ta được nhiều ánh sáng lắm. Nhưng 
hình như vua (rỉ Mâra của xứ Phù-Nam đã đặt quyền 
bá chủ ông lên các tiểu quốc này. 


30 NGUYỄN THẾ ANH 


Vương quốc xuất hiện đầu tiên trong bán đảo Mã- 
Lai có lề là xứ Lankasuka, được nói tới trong quyền 
Lương Thư. Vương quốc này đẩ được thiết lập vào đầu 
thế kỷ thứ II; lãnh thồ của nó đặt trong địa bồn sông 
Perak, và kéo dài từ Tây sang Đông, từ vịnh Bengale sang 
tới vịnh Xiêm-La. Vương quốc này kiềm tra con đường 
cắt ngang eo đất Mã-Lai đề nối liền hai biển với nhau. 
Vùng Kedah và lưu vực của sông Perak là vùng biến cho ta 
những tài Hiệu khảo cỗ xưa nhất tìm được trong bản đảo 
Mä-Lai; song chúng toàn là những tài liệu của thời Crỉ 
Mâra đi chỉnh phục đất đai, hay là sau thời ấy. Chúng 
bắt đầu với các bia đá tạc vào thế kỷ thứ VI, tìm được 
gần Province Wellesley. 


Vào đầu thế kỷ thứ VI, Lankasuka được cai trị bởi 
một vị vua mang tên là Bhagadatla, Những mối bang 
giao đầu tiên với Trung-Hoa bắt đầu vào năm 515, 


Ngoài xứ Lankasuka, chúng ta còn có: tiều quốc 
Tâmbralinga, cũng đã xuất hiện vào thế kỷ thứ II. Trung 
tâm của tiêu quốc này được đặt gần tỉnh Ligor ngày nay. 


VI.— SỰ BÀNH TRƯỚNG CỦA VĂN MINH ẤN-ĐỘ 
TRONG CÁC ĐẢO MIỀN NAM: MALAYU VÀ 
CRIVIJAYA. 


Trong các đảo Nam-Dương, vào đầu công nguyên, 
đã có một nền văn hóa chớm nở, với dân tộc Indonésien. 
Các đoàn thê xã hội này biết dùng kim khí, biết dệt vải 
và làm đồ gốm. Họ cũng biết cách trồng lúa trong ruộng 


ĐÔNG NAM Á 31 


ngập Họ xây cất những căn nhà bằng gỗ, nhiều khi chạm 


trồ rất đẹp. Nền văn hóa này phát triền ở trong các 
đảo Sumatra, Java, lali và Bornéo. 


Thế giởi Indonésien này đã tiếp xúc rất sớm với 
những nền văn minh khác. Theo các quyền biên niên sử 
đầu liên của Trung-Hoa, đã có những sự giao dịch giữa 
Trung-Hoa và Nam-Dương ngay từ đầu công nguyên. 
Còn các truyện thần thoại Ấn-Độ đã nói tới những cái đảo 
ở phía Đông ẤẨn-Độ, cỏ những tỉnh thành giàu đẹp, bên 
cạnh những dân tộc còn dã man. Các sự tiếp xúc với 
Ấn-Độ có lẽ đã được thực hiện từ lâu, và đã có một 
luồng di dân liên tiếp, kể từ đầu công nguyên, đưa người 
Ấn-Độ tới các đảo này. Ảnh hưởng của người Ấn-Độ 
trong các đảo càng ngày càng lớn; trong các đảo này, 
các bộ lạc đã được tập trung dưới một quyền thế tối 
cao, nghĩa là đã hiện ra những vị vua, cai trị với một cơ 
quan hành chánh, một hệ thống giao thông và một tồ 
chức thuế má đánh lên khối dân quê. Các đoàn thể này 
là những đoàn thể đầu tiên nhận ảnh hưởng của Ấn-Độ, 
.cho phép xuất hiện một nền văn hóa phối hợp truyền 
thống Indonésien với những yếu tố Ấn-Độ nhập cảng bởi 
những người Bà-La-Môn, và sau này, vào thế kỷ thứ IV, 
bởi đạo Phật. 


Trung tâm chủ yếu của nền văn minh Ấn-Độ hóa 
ấy là hai đảo Sumatra và Java. Nhờ đặt vị trí bên cạnh 
các con đường biển (qua eo biền Malacca đề đi tới Nam 


32 NGUYỄN THẾ ANH 


Hải, hay qua eo biên Sunda và Macassar và biển Java), 
các vương quốc thiết lập trên miền duyên hải đã khuếch 
trương một nền thương mãi giữa các đảo. Cường lực 
chính của các quốc gia này căn cứ trên biền nhiều hơn là 
trên đất liền: lãnh thồ của một trong những quốc gia ấy 
gồm có những hải cẳng và những căn cử điềm trên con 
đường hàng hải mà nó muốn kiềm tra. 


Có hai vương quốc mạnh hơn cả : Malayu, ở giữa 
đảo Sumatra, với trung tâm đặt ở vị trí của tỉnh Djambi 
ngày nay; và Crivijaya, còn quan trọng hơn, gồm miền 
Nam đảo Sumatra và một phần đảo Java. Trung tâm của 
Crivijaya là tỉnh Palembang, khi bấy giờ cũng mang tên 
Crivijaya. Nhờ được vị trí thuận tiện (nẫm giữa eo biển 
Malacca và eo biển Sunda, cho phép kiềm tra sự giao 
thông qua hai nơi này), Palembang vừa là hải cảng dừng 
nghỉ cho các tàu bè qua lại trên các con đường biền, 
cũng vừa là trung tâm tập trung và trao đồi các sản phầm 
Mã-Lai với các sản phầm của Ấn-Độ và Trung-Hoa. Song 
phải đợi đến khi ảnh hưởng thương mãi của Phù-Nam 
giảm đi, sau khi hạm đội thương thuyền của Phù-Nam 
bị phá hủy vào cuối thế kỷ VỊ, thì Palembang mới phát 
triền thực thụ. Vào lúc ấy, Palembang cũng lợi dụng được 
sự gia tăng của số hàng hóa qua lại qua các eo biển, và 
sự gia tăng của số xuất cảng các đồ đồng, hàng tơ lụa: 
và đồ sứ của Trung-Hoa dưới triều đại nhà Đường. 


Vương quốc Crivijaya đã phát tiiền xung quanh 
trung tâm thương mãi Palembang. Nhưng vương quốc 


ĐÔNG NAM Á 33 


này đã xuất hiện vào khi nảo, đấy là điều rất khỏ xác 
định; điều được biết chắc chắn, là vương quốc này đã 
nhận được nhiều ảnh hưởng của Ẩn-Độ. 


© 


Vào đầu thế kỷ VI, chúng ta thấy là đä hiện ra 
những vương quốc trong lưu vực của các con sông lớn 
(Irrawady, Menam, Cửu-Long), sau này sẽ luôn luôn là 
trung tâm của các cường quốc, hay là xung quanh các vị 
trí tốt đẹp về phương diện thương mãi hay chiến thuật. 


Với các vương quốc này, miền Đông-Nam- Á đã được 
Ấn- Độ hóa. Sự xâm nhập bởi nền văn hóa Ẩn-Bộ bắt đầu 
với sự bành trưởng của: các thương gia Ấn-Độ, và theo 
gót các thương gia này, Ấn-Bộ giáo và Phật giáo lan rộng 
ra từ những thương điếm đầu tiên. Song không thể nói 
một cách chắc chắn là đạo Phật đã mở đường cho sự 
xâm nhập văn hóa; các tượng Phật đào được ở Đồng- 
Dương, ở Palembang, trong đảo Java, không có nghŸa là 
đạo Phật đã hiện ra ở đây trước sự thờ thần Civa và 
cái linga tượng trưng cho thần và cho vương quyền ; 
các pho tượng này dễ chuyên chở, và không có gì chứng 
tỏ là pho tượng Phật bằng đồng đúc vào thế kỷ thứ IV đã 
được đưa tới Đồng-Dương ngay sau khi nó được đúc. 
Nhưng điều chắc chắn, là ngay từ khi đầu, đạo Phật và 
đạo Ẩn-độ đã sống bên cạnh nhau, và hai tôn giáo này 
là hai khia cạnh bồ túc lẫn cho nhau của một nền văn 
mỉnh nhập cảng từ Ấn-Độ. Và tuy rằng các vương quốc 


34 NGUYỄN THẾ ANH 


nát khia cạnh của sự 
n đỗ hơa; 


Sử bảnh trưởng của Phât-giso. 


Hình T, 


ĐÔNG NAM Á 35 


được thiết lập ở Đông-Nam-Á hoàn toàn không phụ thuộc 
Ấn-Độ về mặt chính trị, nền tầng của chúng đều được căn 
cử trên các quan điềm qui phái của Ẩn-Độ về vương 
quyền và về sự tồ chức xã hội, và các quan điềm BẠY đều 
có chung cho Ẩn-Độ- -giáo và Phật-giáo. Trong tồ-chức 
xñ-hội ấy, vua và triều đình gồm có các nhà qui tộc ở 
kinh đô được phân biệt rõ rệt với khối lớn của dân chúng. 


Sự thiết lập những tỉnh thành xứng đáng với danh 
từ ấy đi đôi với sự nhập cảng các cách thức tô chức 
chính trị của Ấn-Độ. Vũ trụ luận của Ấn-Bộ giáo cũng 
như của Phật giáo căn cứ trên lòng tin ở trạng thái 
tương đồng giữa đại vũ trụ (macrocosme) và tiêu vũ trụ 
(microcosme), nghŸa là giữa vũ trụ và thế giới của loài 
người. Sự điều hòa giữa một đế quốc và vũ trụ cỏ thê 
có được bằng cách tồ chức đế quốc nhự một hình ảnh 
của vũ trụ, như là một vũ trụ nhỏ. Đề đạt mục đích này; 
các kinh đô được xây cất với ngôi đền chính đặt trên 
một ngọn đồi trung ương, nơi các vị thần ngự trị; kinh 
đô được vây xung quanh bởi các hào lũy về một hình 
vuông, tượng trưng cho thế giới với bức tường bằng 
núi và biển của nó. 

Ngoài các kinh đỏ ra, không có nhiều đô thị quan 
trọng cho lắm. Thành thử, ảnh hưởng của văn hóa 
Ấn-Độ trong các thế kỷ đầu không ăn sâu vào trong khối 
dân chúng, vào những giai cấp xã hội khác với giai cấp 
qui phải. Và cả trong triều đình nữa, Ấn-Bộ giáo cũng 
như Phật giáo không bao giờ hoàn toàn loại bổ những 
tin ngưỡng thần linh, nhưng đã hỗn dung *với những 
tin ngưỡng này. 


36 NGUYÊN THẾ ANH 


Trong sổ các vương quốc Ẩn-Bộ hóa đầu tiên 
này, chỉ có Phù-Nam và Lâm-Ấp, tiếp xúc rất sớm với 
Trung-Hoa, là có một lịch sử không gián đoạn. Với các 
quốc gia khác, nhiều khi chúng ta chỉ biết được có mỗi 
cái tên của chúng, ghỉ lại bởi sử gia Trung-Hoa, vào dịp 
các sử giả Tàu thăm viếng những nơi này. Phù-NÑam đôi 
khi đã hiện ra như là một đế quốc thực thụ. Còn đoàn 
- thể xã hội Chàm, ngay cả trước khi được tồ chức thành 
một quốc gia vào cuối.thế kỷ thứ II, đã tìm cách bành 
trưởng về phia Bắc, xâm nhập vào trong các lãnh thồ 
kiêm tra bởi người Tàu : trong lãnh thồ của xứ Lâm-Ấp, 
các sự chống đối giữa văn hóa Ấn-Độ và văn hóa Trung- 
Hoa hiện ra rất sớm, và sẽ tiếp tục diễn tiến trong 
vòng lỗ thế kỷ. 


@ 


—mểư———————ễễ— 
ĐÔNG NAM Á 37: 


Hình II: ĐÔNG NAM Á VÀO GIỮA THẾ KỶ VI. 
1. Trung-Hoa. 2. Chân-Lạp. 3. Crỉ Vijaya. 4. Chiêm-Thành, 


CHƯƠNG II 


ĐÔNG NAM Á TỪ CUỐI THẾ KỶ THỨ VI 
ĐẾN THẾ KỶ THỨ XIII. 


1— CÁC ĐẾ QUỐC TRONG QUÀN.ĐẢO NAM- 
DƯƠNG. 


a). Sự phát triển của các Vương-quốc Nam.-Dương 
từ thế-kỷ VH tới thế-kỷ 1X. 


Vào giữa thế-kỷ thứ VI, các sử-liệu Trung-Hoa cho 
biết là có hai Vương-quốc trong đảo Sumatza, Malayu 
(Djambi ngày nay), và €rivijaya (ngày nay Palembang), 
còn đảo Java được chia giữa Crivijaya và 2 vương-quốc 
khác : vương-quốc trung ương mang tên là Kalinga và 
vương-quốc ở phía Đông Java có lề là Taruma. 


Hai vương-quốc trong đảo Sumatra được thăm 
viếng vào năm 671 bởi nhà sư Trung-Hoa Nghĩa-Tnh, 
khi sang Ẩn-Độ hành-hương. Sau đó, từ 685 tới 695, 


ĐÔNG NAM Á 39 


Nghĩa-Tĩnh sẽ còn trở lại Crivijaya nhiều lần ; NghŸa-Tĩnh 
cho biết là Malayu vào năm 671 còn độc lập, nhưng sau 
đó đã bị sáp-nhập bởi Crivijaya. Vài tài-liệu thạch ký 
được khắc vào giữa 683 và 686 bằng tiếng cồ Mã-Lai và 
được Lìm thấy gần Palembang chứng-minh là ở Palembang 
có một vương-quốc Phật-giảo vừa mới chiếm cứ nội-địa 
của Malayu và sắp sửa xâm chiếm 1ava.. 


Như thế, Crivijaya hiện ra như là một cường quốc 
đang phát-triền về phía eo biền Malacca một bên và eo 
biển Sunda một bên. Palembang có một vị-trí hết sức tốt 
đẹp để chiếm ưu thế trên quần-đảo Nam-Dương bằng 
cách kiêm tra hai eon đường: mà các luồng mậu dịch giữa 
Ấn-Độ và Trung-Hoa phải sử dụng, NghŸia-Tĩnh thuật lại 
là ông ta rời Crivijaya đề sang Ẩn-Độ trên một thương 
thuyền của vua Crivijaya. Các tài liệu thạch-ký khắc vào 
những năm 683-686 cho ta thấy là vào cuối thế-kỷ thứ VII, 
vị vua Jayanasa (hay Jayanaga) của Crivijaya đã chiếm 
cử Malayu và có lễ Taruma nữa, đề bắt đầu một chính- 
sách sẽ làm cho Crivijaya trở thành một đế-quốc hàng-hải 
hùng mạnh cho tới thế-kỷ thứ XIM. 


Sử Trung-Hoa có ghi chép lại những năm các sứ 
giả mọi nơi tởi cống hiến Thiên-Quốc, cho ta thấy là giữa 
695 và 742 các ông hoàng của Crivijaya thường đem 
dâng cho hoàng-đế Trung- Hoa những vật lạ như vẹt, 
người lùn v.v... rồi giữa 742 và 775, không thấy nói tới 
Crivijaya nữa. 


Một bia đá tìm được ở Ligor và mang niên-đại ?75, 


40 NGUYỄN THẾ ANH 


một mặt nỏi là một vị vua Crivijaya cỏ cho xây một chùa 
thờ Phật, (chứng tỏ là đế-quốc Crivijaya và đạo Phật Đại 
thừa đã bành-Irướởng sang bán-đảo Mã-Lai), mặt kia ca 
ngợi một vị vua thắng trận mang danh là Cri-Maharaja tại 
vì Ông ta thuộc họ Cailendra. Nhiều nhà học giả cho là hai 
vị vua được đề cập đến trên hai mặt của bia đá ấy là 
một, và cho là vua Cailendra cai trị Crivijaya vào năm 775 
cũng là vị vua Cailendra cai-trị miền Trung đảo Java. Họ 
kết luận là Java thời bấy giờ bị thống-trị bởi vương quốc 
Sumatra. Như thế dòng Cailendra là một vương thống của 
Crivijaya đã chỉnh phục nhiều miền của đảo Java. 


Vương thống Cailendra đã từ đâu tới? 


Nhiều học-giả cho là danh hiệu Cailendra, «vua núi», 
thường được gán cho thần Civa và vì dòng họ Pandyas 
ở Nam Ấn- Độ tự coi là dòng dồi của thần Civa và tự xưng 
là «Minankita Cailendra », vương thống Cailendra có lẽ 
xuất nguyên từ Nam Ấn-Độ. Nhưng Coedès cho là đòng 
họ Cailendra xuất thân từ Java; các,vị vua núi này đã 
dùng danh hiệu của các vị vua Phù-Nam với mục đích là 
đòi hỏi cho chính họ những quyền thế chính-trị mà danh 
hiệu nầy bao gồm. Vương thống này theo đạo Phật, đã 
nắm quyền thế ở Java vào giữa thế kỷ VII và đä loại 
khỏi vương quyền dòng dõi của vị vua Sanjaya đã trị vì 
ở miền Trung Java trong tiền bán thế kỷ VIII. Vua Sanjaya 
là người thờ cúng thần Civa cho nên khi một vị tân 
vương Phật-tử lên ngôi, sự thờ thần Civa đã bị loại 
khỏi vương quốc. 


Sau khi triều thống Cailendra xuất hiện trong lịch 


ĐỒNG NAM Á a 


sử, người Java đã nhập vào lục địa đề cướp phá : vào năm 
767, Kinh-lược-sứ nhà Đường ở Giao-Châu là Trương- 
Bá-Nghi đã phải đương đầu với quân Java (1) mà ông ta 
đánh bại ở Chu-Diên. Trong hậu bán thế kỷ thứ VII, vua 
Cailendra ở Java còn đòi đặt quyền bá chủ trên nước 
Chân-Lạp nữa. 


Các tài-liệu khác cũng cho ta thấy là vào giữa thế 
kỷ thứ VIII dòng đổi Cailendra nắm vương quyền ở đảo 
Java; trong hậu bán thế kỷ thứ VIII, vua Cailendra bành- 
trưởng quyền thế của ông trên các lãnh thồ ở miền Trung 
đảo Java; cùng một lúc ông ta cũng tìm cách kiêm tra 
một vài vùng trong bán-đảo Đông-Dương. 


Ở trên có nói tới giả-thuyết là trong hậu bán thế 
kỷ thứ VIHI, dòng Cailendra là một triều thống của Crivi- 
jaya đã chinh-phục đảo Java. Nhưng cũng có giả-thuyết 
khác cho rằng quốc-gia Crivijaya đä bị thống-trị bởi vua 
Cailendra của đảo Java. Song điều chắc chắn là một vị 
vua Cailendra đã trị-vì ở Crivijaya vào giữa thế-kỷ thứ 
1X, mang tên là Balaputradeva, và vị vua này là dòng đổi 
của họ Cailendra trị-vì ở Java. Nhà học giả KROÀMI @) 
cho là Balaputradeva là con của một vị vua Cailendra 
đã lấy công chúa con gải Vua Crivijayả làm vợ và 
Balaputradeva, theo COEDES, chắc chắn đã là vị vua 
Cailendra thử nhất trị vì ở Crivijaya. Tuy nhiên bai 


(0 Sử chép là quân Gôn-Lôn và quân Đồ-Bà. Xem TRẦN- 
'TRỌNG-KIM, Việt-Nam Sử lược, in lần thứ 7. Saigon, 1964, tr. 65, 
(2) KROM ÑN. J., Hindoe-lavaansche Ceschiedenis. Den Haag, 1931. 


42 NGUYÊN THẾ ANH 


vương quốc Crivijaya và Java đẩ không được họp lại 
làm một đưới quyền một vị vua độc nhất. Các nhà học 
giả đều đồng lòng cho là vào giữa thế-kỷ thứ IX có hai chỉ 
nhánh khác nhau của dòng họ Cailendra, mỗi chỉ-nhánh 
cai-trị một vương quốc độc-lập. 


Song tình- trạng này không kéo dài: trong thế-kỷ 
thứ IX địa vị của vua Cailendra suy yếu ở Java. Trong hậu 
bán thế-kỷ thứ IX, có nhiều bằng cứ cho thấy sự thờ 
thần Civa được tái hưng tại Java và các vị hoàng-đế theo 
Ấn-Độ giáo lại trở lại Java. 


Như thế một vị vua Cailendra đã lên ngôi ở Crivijaya 
vào đúng lúc mà vương thống Cailendra mất quyền thế 
ở miền Trung đảo Java. Các tài-liệu thạch ký tìm được 
trong miền đồng bằng Kedu gần tỉnh Prabảnan cho thấy 
là các vị vua từ 879 trở đi không thuộc dòng Cailendra 
nữa. Nhựng người ta không biết gì về các vị vua này 
và về vương thống của họ cho tới triều đại của vua 
Balitung trị vì ở Java cuối thế-kỷ thứ IX và đầu thế-kỷ thứ 
X. Vị vua này đã đề lại những tài-liệu thạch-ký khắc vào 
những nằm 898-910. Các tài liệu này cho biết là vương 
quốc của Balitung mang tên là Mataram. Malitung đã cố- 
gắng tái-thiết truyền thống của sự thờ thần Civa đã bị 
gián-đoạn bởi các vị vua Cailerdra theo đạo Phật. Theo 
học giả Krom, Balitung có lẽ là một vị vua ở miền Đông 
đảo Java đã nắm được miền Trung nhờ một sự kết-hôn. 
Với Balitung, một giai-đoạn mới trong lịch-sử Java bắt đầu. 
Còn dòng họ Cailendra nếu vào cuối thế-kỷ thứ IX còn trị 
vì ở Crivijaya, đã hoàn-toàn mất địa vị của họ ở miền 
Trung Java. 


ĐỒNG. NAM Á 43 


Tóm lại, từ thể kỷ thứ VỊI tời thế-kỷ thử IX, vương- 
quốc Crivijaya đã bành-trưởng và kiểm-tra tất cả đảo 
Sumatra và có khi đä đặt quyền thống-trị lên Cao-Mên, 
Xiêm-La, một phần đảo Java, các miền duyên hải của đảo 
Kalimantan và các đảo Phi-Luật-Tân. Căn-bản kinh-tế của 
vương-quốc này đặt trên hoạt-động hàng-hải trước hết. 
Trong khi ấy đảo Java được khai-thác nhiều hơn về mặt 
nông nghệ và có đông dân cư hơn, đã không có một tồ 
chức chính-trị rồ rệt lắm. Từ thế-kỷ thử VII trở đi hình 
như ưu thế luân phiên thay đôi giữa Sumatra và Java. 
Nguyên nhân : hai đảo này tương ứng với hai căn-bản 
kinh-tế khác nhau. Sumatra kiểm-tra các eo biển mà các 
nhà hàng hải phẩi dùng để tới Trung-Hoa hay các đảo 
sản xuất hương liệu. Ở đây đã hiện ra rất sớm những 
tỉnh sống về thương mãi và có đủ khả-năng đề thiết-lập 
một đế-quốc thương-mãi thống-trị quần-đảo. Còn Java 
có một nông-nghệ phong phú sản xuất gạo đề bán cho 
các đảo sản xuất hương liệu. 


Giai-đoạn thế kỷ VII-IX là giai-đoạn trong ấy nền 
văn-minh các đảo Sumatra và Java phảt-triền. Vị cao tăng 
Trung-Hoa Ngh†a-Tĩnh đã ở Palembang trong 7 nắm và 
cho biết tỉnh này là một đại trung-tâm nghiên-cứu đạo 
Phật. Theo lời NÑgh†a-Tỉnh, đạo Phật Đại-thừa đä bành 
trưởng ở Sumatra trong hậu-bán thế-kỷ thứ VII. Vương 
quốc Crivijaya hình như đã giữ một vai-trò quan-trọng 
trong sự phô-biến của đạo Phật Đại-thừa ở Đông-Nam- 
Â, một trong những hiện tượng quan-trọng của hậu bản 
thế-kỷ thứ VIII. Sự bành-trướng của đạo Phật cũng đi đôi 
với sự xuất-hiện ở Java một vương thống theo đạo Phật 
và mang danh-hiệu Maharaja, vương thống Cailendra. 


44 NGUYÊN THẾ ANH 


Giai-đoạn này đã để lại nhiều kiến-trúc phi-thường 
trong đảo Java. Chúng ta phải phân biệt hai loại kiến trúc : 


— Loại kiến-trúc thiết-lập bởi vua Sanjaya của 
vương-quốc Mataram vào-thế kỷ thứ VII và chứng tỏ cho 
ta tình-trạng thịnh vượng của xử Mataram vào lúc ấy. 
Đây là những đền thờ thần Civa trên cao nguyên Dieng ở 
giữa đảo lava. Các đền thờ này rất đơn giản; chúng 
được thực-hiện bởi những thợ nề và thợ điêu-khắc bản 
xử và chúng phối hợp các quan-niệm tôn-giáo bản xử. 
Như thế, đặc điềm chính của văn-hóa Java khi bấy giờ 
là nguyên tố Indonéẻsien có một sinh lực và một tiềm 
năng rất mạnh, nhiều khi át hẳn nguyên-tố Ấn-Độ. 


— Loại kiến-trúc thực hiện bởi các vị vua Cailendra 
theo đạo Phật còn tráng-lệ hơn nữa. Một trong những 
kiến trúc ấy được xây có lễ vào năm 772: đó là tháp 
Borobudur, xây trong đồng-bằng Kedu gần Jogjakarta. 
Đây là một «Stupa » khồng-lồ dưới hình-thức những bậc 
thang đá phủ một cái đồi thiên nhiên; trên ngọn đồi được 
san phẳng, được dựng céi tháp trung-ương cao đến 50 
thước. Các bành lang được phủ bởi những hình chạm nồi, 
về lại những lời dạy trong kinh Phật Đại-thừa hay diễn tả 
các sự việc xây ra trong đời sống của đức Phật. 


b). Sự bành-trướng và sự suy-yếu của Crivijaya 
(thế kỷ X-XIHI). 


| Các vị vua Cailendra để lại một đỉ-sản kiến-trúc ở 
Java hình như đã không xây cất gì sau khi trở thành 


ĐÔNG NAM Á : : 45. 


vương-thống trị-vì ở Crivijaya. Coedes cho là sở-dÏ có 
tình-trạng này là vì Crivijaya trở nên một đại cường 
quốc kinh-tế, đã bổ quên các phầm giá tinh-thần; các vị 
vua của đế-quốc này quá bận tâm về việc kiềm tra sự 
mậu-dịch qua các eo biển, không còn thì giờ đề dành 
cho công việc xây cất nữa. Dù sao đi nữa, Crivijaya đã 
không đề lại dấu vết khảo cỗ nào cho thế-kỷ thứ X và 
muốn biết về lịch-sử của vương-quốc này, ta chỉ có 
những tài-liệu Á-rập và Trung-Hoa. 


Kế từ giữa thế-kỷ IX trở đi, các sách viết bởi các. 
nhà địa-lý-học Á-rập hiện ra nhiều. Họ thường ca ngợi 
của cải và thế-lực của vị Maharaja «xứ Zabag là vua các 
đảo của các biền ở Viễn-Đông». Họ nói là vị vua này 
cai-trị miền Kalli (nghĩa là Kra, danh từ khi bấy giờ được 
dùng để chỉ định tất cả bán-đảo Mä-Lai) và đảo Sribuja 
(Crivijaya, dùng để chỉ cả tỉnh Palembang lẫn đão Sumatra). 


Nhà địa-lý Á-rập Masudi viết vào năm 955, nỏi 
tới dân số đông đúc và quân-đội đếm không xuê của 
vương quốc của vị Maharaja xứ Zabag. Các lãnh thồ của 
vương quốc này sắn-xuất đồ gia-vị, gạo, trầm hương và 
nhiều sản phầm quí khác. Vương quốc này buôn bán với 
nhiều miền xa xôi như miền Bengale và miền Coromandđel. 


Thế-kỷ thứ X như thế chứng kiến một sự bành 
trưởng của Crivijaya. Vương quốc này kiểm tra Sumatra, . 
các đảo lân cận, bán đảo Mã-Lai, miền Nam biên Nam 
Hải, và có những mối bang giao hòa- hảo với những 
vương quốc ở Ấn- Độ. Danh tiếng của Vương quốc 


46 NGUYÊN THỂ ANH. 


Crivijaya lan tới cả thế- giới Á-rập và các hải cảng 
của vương quốc được các nhà buôn và các hành khách 
từ khắp mọi nơi ở Á-Châu tới thăm viếng. Lễ tất nhiên 
là vị trí thuận lợi của Crivijaya đã giúp vào sự bành 
trưởng ấy. Đối với các nhà hàng hải qua lại trong quần- 
đảo Nam-dương, nơi đỗ tàu phải có điều kiện thuận tiện, 
phải là một trung tâm có: một trình độ văn minh cao, 
có thể thỏa mãn các điều kiện địa-lý, và có một hải cẳng 
tốt. Tất cả những điều-kiện này Palembang đều có cả. 
Nhưng đề duy-trì độc quyền ấy, vị lãnh chúa của hải 
cảng này luôn luôn phải dùng đến võ lực đề bảo vệ 
vị-trí thuận lợi của mình, phải trấn áp các địch thủ để 
kiểm tra sự buôn bán qua các eo biển bằng cách cho 
thấy rõ ảnh hưởng của mình trên cả hai bờ. Vì thế mà 
người Á-rập đã nói tới quân đội hùng mạnh của Crivijaya. 


Khi nhà Tống tái thiết được tật-tự ở Trung- 
quốc, các sự mậu-dịch giữa Trung-Hoa và Crivijaya phát 
triền rất nhiều. Quyền Tống sử có ghi chép là sứ giả 
của Crivijaya tới Trung-Hoa vào năm 960, 962, 971, 972, 
974, 975, 980, 983 và 988. Các sự bang giac này tiếp tục cho 
tới năm 1178, tức là khi hoàng đế Trung-Hoa ra lệnh 
ngưng việc phái sứ giả tới triều cống hiến vì quả tồn ải 
và cho phép các nhà buôn Crivijaya tiếp tục buôn bán ở 
miền Phúc-Kiến. 


Vào năm 992, Crivijaya bị quân Java tới đánh phá 
đến nỗi phải tự dặt dưởi sự bảo-trợ của Trung-quốc. 
Chiến-tranh này được gây nên bởi Dharmavamsa, vua 
miền Đông Java (985-1006), đẩ muốn phá Crivijaya đề đặt 


ĐÔNG NAM Á 47. 


uy quyền của người Java lên các đảo. Ta không được biết 
nhiều về cuộc chiến-tranh này, nhưng hình như nhiều lần 
Palembang bị đe dọa. Song quân Java bị đánh bại và 
với sự giúp đỡ của các chư hầu ở bản-đão Mẫ-Lai, 
Crivijaya tấn công vương- quốc của Dharmavamsa ; 
Dharmavamsa bị giết, và quốc-gia của ông sụp đồ. 


Crivijaya có thắng được, một phần là nhờ ở sự 
ủng-hộ của Trung-quốc, và một phần cũng nhờ ở giống 
dân Chola (miền Coromandel ở Ấn-Độ). Song chính sách 
bành-trướng và các phương-pháp thương-mãi mà các vua 
Crivijaya bắt buộc phải áp-dụng để duy-trì địa-vị đặc 
biệt của họ làm cho vương-quốc hàng-hải Chola trở nên 
thù nghịch với Crivijaya. Khi không còn cần tới sự ủng- 
hộ của người Chola đề chiến-tranh với Java nữa, Crivijaya 
đã đụng chạm nhiều tới quyền lợi của vương-quốc 
Chola ; vì thế các sự bang-giao trở nên khó khăn giữa 
Crivijaya và vương quốc Chola. Năm 1007, vua Chola là 
Rajaraja bắt đầu chỉnh phạt các länh-thồ của Crivijaya 
và Rajaraja khoe là năm ấy ông chiếm được tởi 12.000 
hòn đảo. 


Năm 1025, con của Rajaraja, Rajendra, tồ chức một 
cuộc viễn-chinh để bắt đầu chiếm Palembang rồi các tỉnh 
quan-trọng miền duyên-hải Đông Sumatra. Sau hết bán 
đảo Mã-Lai bị xâm-chiếm. Vua Crivijaya bị bắt sống, 
song sự chinh-phạt này không có những hậu-quả chính 
trị lâu đài và thật ra vua Rajendra đã không chiếm cứ 
thực-thụ Crivijaya. Sau khi quân Chola rút lui, một vị 
vua Cailendra khác lên ngôi thay thế cho vua bị bắt sống. 


48 NGUYÊN THẾ ANH 


Trước sự đe dọa của người Chola, Crivijaya và 
Java hòa-giải. NÑăm 1030, vua Java là Airlangga lấy một 
công chúa Crivijaya làm vợ. Trong hậu bán thế-kỷ thứ 
XI, Crivijaya có lẽ đã tái thiết quyền-thế trên Sumatra 
nhưng không bao giờ tái lập được cường lực khi xưa, 
Với Java, hình như có sự thỏa-thuận phân-chia quần 
đảo thành hai khu-vực ảnh-hưởng: miền Tây đề cho 
Crivijaya và miền Đông cho một vương-quốc gọi là 
Kadiri. Nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy Kadiri mậu 
dịch với miền Tây. 


Trong thế kỷ thứ XII, không cỏ gì quan-trọng lắm 
xảy ra và có lẽ giai-đoạn này là giai-đoạn suy-yếu dần 
dần của Crivijaya. Song sự mậu-dịch với Trung-Quốc vẫn 
tiếp-tục và Crivijaya cũng đã lợi-dụng được sự phát-triền 
kinh-tế trong quần-đảo sau khi cường-lực hàng-hải và 
thương-mãi của vương quốc Kediri ở Đông Java bành 
trưởng. Nhưng vào năm 1178, sử-gia Trung-Quốc đặt 
Crivijaya vào hàng thứ 3 trong số các cường-quốc giàu 
có ngoài Trung-Hoa : Crivijaya bây giờ đã đứng sau các 
miền Á-rập và Java, Phương-pháp buôn-bán của Crivijaya 
cũng cảng ngày càng trở thành những sự cướp bóc. 
Thương-thuyền nếu không đáp vào một trong những 
hải-cảng của Crivijaya là bị đánh chìm. 


Song vào đầu thế kỷ thứ XIH, Crivijaya cũng vẫn là 
một đại cường-quốc. Trong quyền Tứ phương chí có chép 
là vào năm 1225, Crivijaya vẫn còn đến l5 nước chư 
hầu. Điều chắc-chắn là Crivijaya khi bấy giờ vẫn còn 
kiêm-tra cả hai bờ các eo biển Malacca và Sunda. Cường 


ĐÔNG NAM Á 49 


lực của Crivijaya sẽ không mất cho tới khi vương-quốc 
hết kiểm-tra các eo biển ấy. Song, ngay từ cuối thế kỷ 
thứ XI, Malayu (Djambi) không hiểu vì lề nào đã trổ nên 
trọng-tâm của vương-quốc Crivijaya. Trong hậu bán thế 
kỷ thứ XII, không còn nghe nói tới Crivijaya nữa, và các 
bản văn thời bấy giờ chỉ còn dùng danh từ vương-quốc 
Malayu. 


Vào cuối thế-kỷ thứ XII, đế quốc Crivijaya sụp 
đồ. Vào năm 1275, vua Java là Kritanagara phái một 
đạo quân xâm chiếm đảo Sumatra. Sự đô-hộ của Java 
làm cho Crivijaya mất quyền kiểm-tra các eo biển. Cùng 
một lúc, từ khoảng 1280 trở đi, dân Thái của: vương 
quốc Sukhothai bành-trướng thế-lực của. họ và chiếm lấy 
những lãnh-thồ thuộc Crivijaya trước kia ở miền Bắc 
bán đảo Mä-Lai. Trước các sự chiếm cứ của dân Java và 
dân Thái, để-quốc Crivijaya không tồn lại nữa. Với 
Crivijaya, đã biến đi quốc-gia độc-nhất đẩ kiểm tra cùng 
một lúc các đảo Ñam-Dương và bản-đảo Mã-Lai. Đế quốc 
này đã bền vững và đã có cường lực mạnh là vì nó đã 
hoàn toàn điều khiền sự buôn bán giữa Tây phương và 
biền Nam-Hải, nhờ ở sự kiểm tra cả các đường hàng 
hải qua các eo biền và các đường bộ qua bán-đảo Mä-Lai. 
Sự sụp đồ của đế-quốc này là do áp-lực đồng thời của 
dân Thái và Java : dân Thái đã chiếm lấy các lãnh thồ 
trên đại lục và Java đã chỉnh phục các đảo và kiềm tra 
các eo biên, Nhược điểm của Crivijaya đã là chính sách 
thương-mãi quá tham lam của các vị vua, gây ra nhiều 
sự thù nghịch và tranh chấp. 


50 NGUYỆN THẾ ANH 


c)à. Java cho tới sự xâm-lăng của Mông-Cổ vào 
năm 1995. 


Khi vương thống Cailendra trị vì ở miền Trung 
Java vào thế-kỷ thứ VIII, có nhiều bằng chứng cho thấy là 
sự thờ thần Civa đã được duy-trì ở miền Đông Java, trong 
một vương-quốc độc-lập. Đến khi quyền thế của dòng 
Cailendra suy-đồi, sự thờ thần Civa trở lại miền Trung 
Java vào cuối thế-kỷ thứ IX và một vương thống mới 
hiện ra, với một vương quốc sẽ mang tên là Mataram. 


Từ 898 tới 928, trung tâm của vương-quốc Mataram 
được đặt trong đồng bằng Kedu, gần tỉnh Djogjakarta 
ngày nay. Vương quốc này phối hợp dưới sự cai-trị của 
một vị vua độc-nhất miền Trung và miền Đông đảo Java. 


Vào năm 929, một vị vua mới lên nưôi mang tên là 
Sindok. Nhân vật này được coi như là người thiết-lập 
một triều thống mới, sẽ trị vì ở Đông Java cho tới năm 
1222. Dưới triều vua này, trung-tâm của vương quốc 
Mataram được dời sang miền Đông, và người ta không 
rỗ nguyên nhân nào đã đưa tới sự thiên đô ấy. Có sử 
gia cho rằng nguyên nhân đã là một sự động đất hay một 
bệnh dịch. Nhưng nguyên-nhân có lề gần với sự thật nhất 
là Sindok đã sợ Crivijaya muốn chiếm miền Trung Java. 


Giai-đoạn 929-1222 là một giai-đoạn quan-trọng 
nhất cho sự phảt-triền văn-hóa của Java. Sự thiên-đô 
tới thung lũng sông Brantas đã làm ảnh-hưởng Ấn-Độ 
đổi với sinh-hoạt chính-trị, tôn-giáo và nghệ-thuật yếu đi, 
cho phép các yếu-tố bản-xứ phát-triền. Thật vậy, ảnh 


ĐÔNG NAM Á _ õI 


hưởng Ẩn-Độ ở miền Đông Java đã luôn luôn yếu hơn 
ở miền Trung và dưới sự thờ thần Civa, các fín-ngưỡng 
bản xử vẫn sống mạnh. Đến khi vương-quốc Mataram 
đặt thủ đô ở miền Đông, chúng ta thấy là nền văn-minh 
của quốc-gia này là một nền văn-minh Nam-Dương chứ 
không phải là Ấn-Đậ nữa. 


Sự phát-triền của vương-quốc Mataram cỏ nhiều 
hậu-quả kinh-tế quan-trọng đối với miền Đông của đảo 
Java. Các vùng đầm lầy của miền duyên hải và miền châu- 
thồ cho tởi bấy giờ bị bỏ hoang được cực-lực canh-tác. 
Các vị vua của triều-đại mới cũng bắt đầu chú-trọng tới sự 
buôn bản với ngoại quốc, Nhiều sự mậu-dịch được thiết 
lập với các đảo Moluques, với Sumatra và bán đảo Mä- 
Lai. Vào cuối thế-kỷ thứ X, đảo Bali được nhập vào khu 
vực ảnh hưởng của Java, sau khi một ông chúa Bali lấy 
một công chúa Java làm vợ, cho phép văn-hóa Java nhập 
vào trong đảo Bali. 


Trong những vị vua nối dồi Sindok, có tiếng nhất 
là Dhar:znavamsa (vào khoảng 985-1006). Vị vua này cho 
biên tập pháp-điền của Java và khuyến-kich việc dịch 
thuật những bản văn chữ phạn sang liếng Java, và nhờ 
vậy mà lối văn xuôi đã phát-triển trong văn-chương Java. 


ở ngoài, Dharmavamsa cũng bành-trưởng -thế-lực 
của Java. Cuối thế-kỷ thứ X, ông gây chiến với Crivi- 
jaya, làm quốc-gia này lâm vào một tình trạng hết sức 
hiềm nghèo. Nhưng vào năm 1006, Crivijaya tấn công đề 
trả đũa và Dharmavarñnsa đã bị giết trong trận chiến 
tranh này. Cái chết của Dharmvamsa làm cho vương 


~— 


52 NGUYÊN THẾ ANH 


r TRqñun6G-m1%0A 


6SulkeYha, 


\Ì sfremz Œ ) 
fcgw ø setaset2, kolel Hà 


Hình III : ĐÔNG NAM Á VÀO CUỐI THẾ KỶ XI. 
1. Đại-Việt, 2. Chiêm-Thành. 3. Đế-quốc Khmer. 
4. Cri Vijaya, 5. Mataram 


ĐÔNG NAM Á 53 


quốc Đông java biển đi trong một thời gÌan. Chính-phủ 
trung-ương đề chỗ lại cho một số länh-chúa địa- phương, 
mỗi người làm chủ tÈ một vùng. 


Nhưng Dharmavamsa trước khi chết có chỉ định 
con rễ ông là Airlangga đề kế vị. Vào năm 1019, Airlangga 
được chính thức phong vương, nhưng quyền thế của ông 
chỉ đặt trên một vùng nhỏ của vương quốc mà thôi. Trong 
một thời gian, ông không dám khôi phục lại những miền 
khác vì sợ Crivijaya can-thiệp vào. 


Song vào năm 1025, quân Chola xâm chiếm 
Crivijaya làm cho sự đe dọa của Crivijaya đối với lava 
mất đi, Airlangga khi đó bắt đầu công việc khuất-phục các 
lãnh chúa địa phương đã phân chia vương quốc Mataram. 
Đây là một công trình lâu dài, nhưng vào năm 1030 quyền 
thế của Airlangga đã đủ mạnh để Crivijaya phải nhìn nhận 
ông, để có thê hỏi một công-chúa Crivijaya làm vợ. Giữa 
hai cường quốc này có một sự thỏa thuận, nhìn nhận 
quyền lực của Crivijaya trên miền Tây quần đảo, và của 
Java trên miền Đông. Nhờ vậy mà Java có thể phát triển 
thương mãi của mình. Các hải cảng của vua Airlangga 
không những buôn bán với Trung-quốc nhưng cũng tiếp 
đón các nhà buôn từ miền Tây tới nữa. Năm 1037, các 
lãnh thồ của Airlangga đã trở nên rộng lớn, ông đặt kinh 
đô ở phía Đông đảo Java. 


Dưởi triều đại của Airlangga, văn-hóa Java phát- 


triền mạnh mẽ. Sự khai-thác đất đai được tiếp tục trong 
khi hoạt động văn nghệ rất mạnh. Một trong những tác- 


õI NGUYỄN THẾ ANH 


phầm có tiếng nhất là bản Arjunavivaha do nhà thi-sỉ 
của triều-đình Mpu Kanwa viết ra có lề đề ca ngợi sự kết ` 
hôn giữa Airlangga với công chúa Crivijaya. 


Về mặt tôn giáo, Java khi bấy giờ có ba tôn phái : 
phái thờ Civa, đạo Phật tiểu thừa và phải Rishi hay là 
phái tu-hành khô hạnh. Tuy nhiên không có sự tranh chấp 
giữa đạo Phật và Ấn-Độ giáo, trải lại hai tôn giáo này 
đã sống chung một cách hòa hảo. Nhưng giới tăng-lữ của 
hai tôn giáo này có nhiều thế lực đến nỗi Airlangga thấy : 
cần phải kiểm-tra họ bằng cách lập nên một lý thuyết 
cho là nhà vua là Thần Vishnu hỏa thân, và các vị vua 
của vương thống phải được thờ củng sau khi chết đi. Sự 
thờ cúng tồ tiên đi đôi với những lễ nghỉ cho phép nhà 
vua nhận được những phép mầu do lồ tiên ban cho. 


Kể từ năm 1042 trở đi, Airlangga đi tu, nhưng vẫn 
giữ quyền hành. Trước khi ông chết vào năm 1049, ông 
chia vương-quốc cho hai người con của ông. Sự kiện 
này đã làm cho các sử gia tìm hỏi nguyên-nhân nào đã 
làm một vị vua cả đời đã cố gắng thống-nhất quốc-gia, 
lại phân chia lãnh-thồ như vậy. Có lẽ vì không có người 
nối đổi chính thống (hai người con của Airlangga chỉ là 
con của vợ hầu), Airlangga đã sợ có. sự tranh-chấp giữa 
hai người con cỏ quyền lợi bằng nhau ; ông ta cho là thà 
có một sự phân chia ồn thỏa còn hơn là nội chiến đưa 
tởi sự tan rä của vương-quốc. Vì không nên quên là 
nhà vua không phải là một quyền-lực trung ương cải-tr] 
tất cả vương-quốc, nhưng chỉ là một vị maharaja kiểm 
tra nhiều lãnh chủa khác; vua được triều-cống bởi các 


ĐÔNG NAM Á 55 


lầch chủa song các lãnh chủa này tự do điều-khiển lĩnh 
thồ của họ. 


Vương-quốc của Airlangga được chia thành hai 
vương-quốc khác, với con sông Brantas. làm ranh giới. 
Vương-quốc bên Đông mang tên là Janggala và vương 
quốc bên Tây, trước đượs gọi là Panjalu, nhưng sau được 
biết nhiều hơn dưới danh-từ Kediri. Song không bao lâu, 
Janggala bị sắp nhập bởi Kediri. 


Sau khi "Airlangga chết và cho tới năm 1222, ít 
điều được biết về lịch-sử của Java. Song trong vương 
quốc Kediri nhiều tác-phầm văn chương được sáng-tác 
và cũng trong thời đại này sự buôn bán phát-triền khắp 
Nam-Dương. Các đảo Moluques, nơi sản-xuất đinh-hương, 
bắt đầu trở nên quan-trọng, và Ternate là một hầu quốc 
của Kediri. Sự buôn bản của người Ả-rập cũng phát triển 
trong khắp quần-đảo ; họ tới đây đề mua hạt tiêu, đồ gia 
vị và gỗ quí. Họ theo đạo Hồi, nhưng khi bấy giờ chưa 
bắt đầu truyền đạo của họ ở Nam-Dương. Cũng có nhiều 
nhà buôn từ Ấn-Độ tới, 


Vào đầu thế-kỷ thứ XIH, vua Kritajaya trị vì ở 
Kediri. Song năm 1222, vương-thống Kediri bị lật đồ bởi 
một nhân vật tên là Sandok. Sandok xuất thân từ giai-cấp 
nông dân, nhưng tự gọi là con của Civa Girindra (Civa 
vua nủi), biệt-hiệu hình như cố ý nhắc lại danh hiệu của 
dòng Cailendra. Sau một: thời gian sống bằng nghề cướp 
bóc, Sandok tới lầm việc cho quan thống-đốc tỉnh Tu- 
mapel. Sau đỏ, Sandok ám sát vị thống đốc này, và lấy 


56 NGUYỄN THẾ ANH 


quả phụ của địch thủ làm vợ và thiểt-lập một triều thổng 
ở Tumapel trong vương-quốc Janggala cũ. Lợi dụng sự 
tranh chấp giữa vua Kritajaya và giới tăng-lữ của vương- 
quốc Kediri, Sandok tự xưng làm vua dưới tên là Râjasa. 


Năm 1222, Rajasa đuồi Kritajaya ra khỏi Kediri, và 
sắp nhập Kediri vào trong vương quốc Tumapel, sau này 
được gọi dưới tên kinh-đô của nó là Singhasâri. 


Những năm đầu của vương quốc Singhasâri có đặc 
điểm là các vị vua được thay thế bởi những cuộc ám sát, 
tỏ cho chúng ta thấy tình trạng chính-trị không được 
ồn định lắm. Nhưng vào năm 1268, vua Kritanagara 
hay Kertanagara, lên ngôi; vị vua này có để lại những 
tài liệu thạch-ký cho phép ta biết qua về tô chức vương 
quốc thời bấy giờ. Kritanagara là một nhân vật được các 
lài liệu sử miêu-tả, khi thì dưới hình thức một nhà 
học giả nho-nhä, khi thì dưới hình thức một bợm rượu. 
Nhưng điều chắc chắn là Kritanagara là một ông vua só 
nhiều khả-năng, luôn luôn cố gắng bành trướng quyền- 
lực của Java trên các miền lân-cận. Vua của cả hai tiêu 
quốc Jangala và Panjalu họp lại, ông đã tìm cách ngăn 
cần các xu-hướng ly tâm trong nước; ông đã phải dẹp 
những cuộc nồi loạn trong nước vào năm 1270 và 1280. 


Ở ngoài nước, triều-đại của Kritanagara được đánh 
dấu bởi một sự bành-trướng của cường lực Java ra khắp 
mọi phía./ Mục tiêu: chính của Kritanagara là chiếm 
Sumatra. Năm 1275, lợi dụng sự suy đồi của Crivijaya, 
ông phái một đạo quân viễn chỉnh sang chiếm miền Tây 


ĐÔNG NAM Á- Sẽ cm 8 


và thiết lập quyền bá chủ của Java trên xử Malayu và 
có lề trên cả Sumbar, Madura, và một phần bản đảo Mã 
Lai. Năm 1284, Kritanagara bắt tiều vương đảo Bali làm 
tù binh. 


Sử gia Œ.C.BERG cho là chính sách đế quốc của 
Kritanagara là phản hưởng của sự xâm chiếm miền Đông 
A-Châu bởi người Mông-Cồ. Mục đích của chương trình của 
Krilanagara là thống nhất NÑam-Dương đề có thề đương 
đầu với sự đe dọa của Mông-Cô, đương lăm le muốn 
xâm lăng Đông-Nam-Á. Một sự kiện bao hàm nhiều ý 
nghĩa là Kritanagara đã tìm cách kết thân với Chiêm- 
Thành khi đó cũng bị đe dọa bởi sự bành-trướng đế quốc 
của người Mông-Cồ. 


Dù sao đi nữa, Kritanagara đã cảm thấy đủ mạnh 
đề cỏ thể phản đối những sự đòi hỏi của người Mông-Cồ ; 
kể từ 1279 trở đi, nhà Nguyên đòi một ông hoàng nước 
Singhasâri phải tởi Yên-Kinh làm con tin. Năm 1289, sứ 
giả của Hốt-Tất-Liệt bị Krilanagara bắt giam, và gửi trả 
về Tàu, sau khi hình như đã bị cắt mỗi. Đây là một sự sỉ 
nhục và đề trả thù, Hốt-Tất-Liệt sẽ phái một đạo quân 
viễn chỉnh tới Java vào năm 1292. 


Ngoài ra Kritanagara cũng cố gắng phát triền đạo 
Phật phù chú (tantrisme). Đạo giáo này hiện ra ở miền 
Bengale, đã lan sang Tây-Tạng rồi tới Java. Chú trọng tới 
sự chuộc tội cho linh hồn người chết, đạo này đã rất thích 
hợp với sự thờ củng tồ tiên ở Nam-Dương. Kritanagara tự 
cho tạc tượng của mình dưới hình thể đức Phật Buddha 
Akshobhya. 


z8 ỉ NGUYỄN THẾ ANH 


Nhưng Eritanagara đã gặp cải chết trong một cuộc 
nồi loạn của vị phó vương Kediri. Kẻ từ năm 1271 trở đi, 
Kediri được đặt dưới quyền một vị phó vương tên là 
JayakaLtwang, có lề thuộc dòng dõi những vị vua cũ và 
muốn chiếm quyền tối cao. Ñăm 1292, Jayakatwang chiếm 
cung vua và giết chết Krilanagana. 


Làm chủ vương quốc Singhasâri, Jayakatwang vấp 
phải sự chống đối của Vijaya, chắt đích tôn của Rajasa, 
người thiết lập vương thống Singhasâri. Ngoài ra Vijaya 
cũng là chồng con gái của vua Kritanagara. Vào năm 1292, 
Vijaya cầm quân chống Jayakatwang : sau mấy thắng lợi 
đầu Vijaya thua trận phải chạy trốn sang đảo Madura. 
Sau đấy, ông thổ lại Java và chiếm miền hạ lưu sông 
Brantlas, nơi được đặt tỉnh Madjapahit. 


Khi đó, Hốt-Tất-Liệt đã phải một đạo quân tới chỉnh 
phạt vương quốc của Kritanagara, mà vua nhà Nguyên 
không biết là đã chết, Được tin này, Vijaya lập kế hoạch 
dùng người Mông-Cồ đề thực hiện chính sách của mình: 
Ông tìm sự ủng hộ của người Mông-Cồ đề lật đồ JayakaLwang 
và hứa sẽ nhìn nhận quyền bá chủ của Hốt-Tất-liệt trên 
đảo Java. Đề nghị của Vijaya được chấp thuận, và quân 
nhà Nguyên cùng với quân của Vijaya đã thắng Jayakat- 
wang một cách dễ đãi và chiếm lấy kinh đô của Jayakat- 
wang. Sau đó, khi quân Nguyên không đề-phòng và chia, 
thành nhiều đội để tiếp-tực chiếm cử Java, Vijaya trở mặt 
và đánh phá các đạo quân ấy. Cuối cùng, hạm đội của quân 
Nguyên đã phải rời bỏ Java đề trở về Trung-quốc, đề 
cho Vijaya làm chủ tình-thế. Cuộc viễn-chỉnh của quân 


ĐÔNG NAM Á 59 


nhà Nguyên nhằm trừng phạt lrilanagara đã lại có kết- 
quả bất ngờ là đặt con rễ của Kritanagara lên ngai vàng. 


Vijaya trở nên vua Java với danh hiệu là Kritarâ- 
jasa Jayavardhana. Ông đặt thủ-đô tại Madjapahit, trong 
miền hạ lưu thung-lũng con sông Brantas. Vương-quốc 
Madjapahit dưới triều thống này sẽ là vương-quốc cuối 
cùng trong lịch-sử của Java còn duy-trì truyền-thống 
Ấn-Độ. 


Il.— CAO-MÊN TỪ THẾ-KỶ THỨ VI ĐẾN GIỮA 
THẾ - KỶ THỨ XII. 


1). Chân-Lạp cho tới thế-kỷ thứ VIII. 


Vị vua Phù-Nam cuối cùng được ghỉ lại trong lịch 
sử là Dhavavarman trị-vì ít nhất cho tới năm 539: ông 
phái một sử-giả sang Trung-Hoa vào năm này. Song, kể. 
lừ giữa thế-kỷ thứ VI trở đi, Phù-Nam bị một vương 
quốc ở phia Bắc xâm chiếm. Vương-quốc này được 
sử nhà Tùy gọi là Chân-Lạp, Kinh-đô của Phù-NÑam đặt 
ở Vyâdhapura phải bỏ, và được dời qua bên kia sông 


Cửu-Long, ở vị-tri tỉnh Angkor Borei ngày nay. Đây có 
lề là nơi ngự trị cuối cùng của vua Phù-Nam, trước khi 
quốc gia này bị hoàn toàn sáp nhập bởi nước Chân-Lạp 


vào thế kỷ thứ VII. 


Chân-Lạp là một vương-quốc ở trung lưu sông 
Cửu Long, phía Bắc xứ Cao-Mên ngày nay. Đây có lẽ 
là một nước chư hầu của Phù-Nam khi đế quốc này' 
còn hùng-mạnh. Lãnh thồ của Chân-Lạp không được 


60: NGUYỄN THỂ ANH: 


xác-định rồ-rệt ; trung-tâm của nó đã được đặt trên bờ 
Đông-Bắc của Biên-Hồ. Các ông hoàng của xử này đã 
được Ấn-Độ hóa và đều mang tên phạn : Crutavarman, 
Cresthavarman ; họ đã cho xây vài cái tỉnh trong miền 
trung-lưu sông Cửu-Long. Nhiều bằng chứng cho thấy 
ở đây cũng có một sự thờ cúng thần nủi và sự thờ cúng 
cái linga biểu hiệu cho dương-vật; sự thờ củng này đi 
đôi với những lễ-nghi nhiều khi gồm có lễ lế người. 


Trong hậu bán thế-kỷ thứ VI, vua Bhavavarman trị 
vì ở Chân-Lạp ; nhân vật này là dòng đồi các ông hoàng 
của Phù-Nam nhưng đä lấy một công-chúa Chân-Lạp 
làm vợ. Lợi-dụng tình-trạng suy-nhược của Phù-Nam, 
Bhavavarman chiếm lấy tỉnh Vyâdhapura ; sau đó, cùng 
với sự hiệp-lực của em là Citrasena, Bhavavarman mở 
rộng lãnh-thồ về phía Bắc, dọc theo sông Cửu-Long cho 
tới thung-lũng sông Mun. Thế rồi, Bhavavarman và 
Citrasena- quay lại thanh toán nốt Phù-Nam, tiến xuống 
miền Nam dọc theo sông Cửu-Long cho tới tỉnh Kratié 
ngày nay và tiến sang phía Tây, vượt qua Biên-Hồ. 


Khi Bhavavarman chết đi, Citrasena nối ngôi anh 
dưởi danh hiệu Mahendravarman và tiếp tục chính sách 
bành-trướng lãnh thồ. Các chiến thắng của ông đã được 
ghỉ khắc trong bia đá đề làm kỷ niệm. Còn đối với Lâm- 
Ấp, nhà vua áp dụng chính sách thân thiện bằng cách 
phái sử giả đi cầu hòa. 


Nối dồi Mahendravarman là con ông, mang danh 
hiệu Icànavarman (có lẽ 616-635). Dưới triều-đại này, Chân 


ĐÔNG NAM Á ¬ 61 


Lạp hoàn toàn sáp nhập Phù-NÑam, đến nỗi nhiều sử gia 
Trung-Hoa đã gán cho lcànavarman tất cả công trình chỉnh 
phục lãnh thô Chân-Lạp. Quyền thế của lcànavarman dần 
dần lan rộng trên một lãnh thồ gần như tương ửng với 
lãnh thồ của xứ Cao-Miên ngày nay, gồm cả các miền 
duyên hải phia Nam, các tỉnh miền Trung và miền Bắc, 
nơi Biên-Hồ và sông Cứửu-Long hợp lưu. Trung tâm của 
vương quốc được đặt ở lcànapura, phía Bắc tỉnh Kom- 
pong Thom ngày nay, trên bờ Bắc Biên-Hồ. 


Tiếp tục chính sách của ông cha đối với Lâm-Ấp, 
lcànavarman gả con gái cho một ông.-hoàng Chàm khỏng 
biết đã di cư hay bị lưu đày sang Cao-Mên. lcànavarman 
được kế vị bởi Bhavavarman II rồi bởi Jayavarman I, (657- 
681). Dưới triều vị vua này, quyền thế của nhà vua trải 
rộng từ vịnh Xiêm-La tới miền Bassal, tiên trung lưu sông 
Cửu-Long. Từ khi Bhavavarman I bắt đầu chỉnh phục 
lãnh thồ cho tới thế-kỷ thứ VIII, quyền lực của các vua 
Chân-Lạp đã được củng cố dần dân trên các länh`thồ của 
đế quốc Phù-Nam cũ. 


Vua Chản-Lạp thật ra là người kế thừa của Phù- 
Nam về mọi phương diện. Phù-Nam đã truyền lại cho 
Chân-IL.ạp một phần lớn nền văn minh vật-chất của nó, 
nhất là về phương diện dẫn thủy nhập điền; về phương 
diện tỉnh-thần, Phù-Nam cũng đã đề lại các quan-niệm 
tôn-giáo và nhất là quan-niệm bá vương vũ- trụ. Song khác 
với Phù-Nam, được nuôi sống bởi .miền châu-thỗ, Chân- 
Lạp đã đặt trọng tâm trong nội-địa. 


62 NGUYÊN THẾ ANH 


VI thế, có một sự thay đôi hiện ra, một sự đổi 
chọi giữa quốc gia Phù-Nam mở rộng ra biên, và vương 
quốc Chân-Lạp đóng chặt trong đất liền, giữa một lình 
trạng thịnh vượng sinh ra từ các sự mậu dịch với tứ 
phương, và một tình trạng nghèo nàn của một vượng 
quốc không nhiều liên lạc với bên ngoài, hoặc nếu có tiếp 
xúc với ngoại quốc thì chỉ là đề cướp phá hay xâm lược 
biên thùy. Dân Phù-Nam là một giống dân Indonẻsien, một 
giống người sống về biên ; dân Chân-Lạp là giống người 
Khmer, một nhánh khó xác định về mặt chủng-tộc nhưng 
thuộc nhóm môn-khmer về phương-diện ngôn-ngữ. Song 
le, người Khmer có những đặc-tính rất gần với người 
Nam-Dương, làm ta có thê cho họ là giống Nam-Dương 
nội-địa. 


Tính cách nội-địa hiện ra rồ-rệt với nền văn-hỏa 
Chân-Lạp : không còn tìm thấy các đồng tiền La-Mã nữa, 
và cũng không còn có những hột pha lẻ giả ngọc, những 
hàng tạp hóa từ ngoại quốc đưa tới. Nhưng một nền 
văn-minh muốn hoàn toàn là một nền văn-mỉinh bản xứ 
được tạo nên. Bên cạnh những bài thơ tiếng phạn tạc 
vào đá, chúng ta cũng có những tài liệu thạch ký bằng 
thồ-ngữ, bằng tiếng Khmer. Thuật tạc các tượng vẫn còn 
giữ lại các tiêu-chuần Ấn-Độ và vẫn tiếp-Lục các khuynh 
hướng điêu tượng của xứ Phù-Nam, nhưng cũng đã có 
một kiều thức đặc biệt, đơn giản và cứng thẳng hơn. 


Sử nhà Đường nói là không bao lâu sau năm 706, 
Chân-Lạp được chỉa làm hai, Thủy Chân-Lạp và Bộ Chân- 
Lạp. Có lề là Jayavarman I chết đi, đã không có một 


ĐÔNG NAM Á 63 


hoàng-tử chính-thống nối đội và đấy là nguyên-nhân 
chỉnh làm Chân-Lạp bị phân chia. Thủy Chân-Lạp có lẽ 
Lương ứng với Phù-Nam trước kia, nhưng cũng gồm một 
phần lớn của xứ Cao-Mên ngày nay. Còn Bộ Chân- 
Lạp có lẽ đã bao gồm tất cả các länh-thồ từ miền trung 
lưu sông Cửu-Long cho tới biên giới Cao-Mên, Lào và 
cao-nguyên Trung-Việt ngày nay. Quyền lực quốc gia bị 
chia vụn, vì những sự tranh chấp địa phương. Riêng Thủy 
Chân-Lạp đã phân chia thành nhiều tiểu quốc mà quan 
trọng nhất là Cambhupura (Sambor trên sông Cửu-Long) 
được thiết-lập vào năm 716. Nhưng sự-kiện hệ-trọng 
nhất là sự phân chia thành Bộ và Thủy Chân-Lạp, cho 
thấy rồ sự đối kháng giữa đất liền và nước, giữa miền 
nội địa và miền biên. 


Các tài-liệu thạch ký bằng tiếng cồ Khmer hiến 
cho ta một vài biểu biết, về tô chức hành chánh : đây 
là một tô-chức chia thành hệ-cấp. Song nhiều khi chúng 
ta chỉ biết được các danh tước, mà không hiểu rở chức 
vụ nào đã tương ứng với các danh tước ấy. Sinh hoạt 
tôn giảo tiếp-tục chấp nhận đạo Bà-La-Môn, với sự thờ 
thần Visbhnu và thần Civa; song đạo Phật có vẻ suy đồi 
nhiều. Trái lại, sự thờ cúng thần Civa tượng trưng bởi 
cái lingøa, sẽ được các nhà vua theo nhiều đến nỗi nó 
sẽ trở thành tôn giáo quốc-gia 


Văn hóa phảt-triền, nhờ ở các đỉ-sản văn-hóa thừa 
hưởng được của Phù-Nam. Sử nhà Tùy nói là «vương 
quốc Chân-Lạp có đến 30 chục tỉnh, mỗi tỉnh chứa hàng 
vạn gia đình và cai trị bởi một vị tồng đốc. Dân chúng 


64 NGUYÊN THỂ ANH 


có thỏi quen luôn mang binh giáp và khí giới, cho nên 
một chuyện bất bình nhỏ mọn nào cũng làm xảy ra những 
trận đánh đồ máu... Con của hoàng hậu vợ chinh của nhà 
vua mới có quyền kế vị vua cha. Ngày mà vị tân vương 
được tôn lên ngôi vua, các hoàng tử con vua đều bị 
hoạn...» Vương quốc Chân-Lạp có nhiều phong tục đã 
man nhưng cũng có một văn hóa phát triền với những 
cung điện huy hoàng tráng lệ. 


Như thế, vào cuối thế kỷ thử VIII được tạo lập nên 
một vương quốc tạp chủng gồm có một miền nội địa và 
một miền duyên hải. Tuy có những sự phân tranh, những 
cuộc nội loạn, tínb cách đối kháng giữa Bộ Chân-Lạp và, 
giữa Thủy Chân-Lạp thật ra là một sự đối kháng bồ túc 
cho nhau. Từ đây trở đi bắt đầu được tạo lập xứ Cao-Mên 
của thời đại Đế-Thiên Đế-Thích : các nhà học giả đã gán 
cho Chân-Lạp danh hiệu Cao-Mên tiền Angkor, Các cuộc 
Nam tiến của giống người Khmer nội địa đã cho phép họ 
tiếp xúc với miền duyên hải, với biển Nam-Hải, với các 
luồng giao dịch giữa Ấn-Độ và Trung-Hoa. Công cuộc Nam 
tiến ấy đä khiến các vị vua Chân-Lạp phải bắt tay vào công 
cuộc khần hoang và khai thác đất đai nghĩa là đã phát 
triền nông nghiệp bằng cách bố trí đất ruộng và lập dân. 
đề canh tác các miền đất mới. Dân Khmer của Chân-Lạp 
áp dụng những kỹ thuật hoàn toàn khác biệt với các kỹ 
thuật tháo nước và canh tác của xứ Phù-Nam. Đây không 
phải là một cuộc tranh đấu để chống lại sức nước nữa 
nhưng là một công cuộc chế ngự sức nước đề sử dụng 
sức ấy. Nếu tỉnh thành của Phù-NÑam là những tỉnh đặt 
trên mặt hồ thì các tỉnh Chân-Lạp được vây bởi bức 


ĐÔNG NAM Á 65 


thành bẵng đất và những cái hào chứa nước sông để 
dùng trong công việc tưởi ruộng. 


Tuy chia thành Bộ Chân-Lạp và Thủy Chân-Lạp, 
hai xứ này đã là xứ Cao-Mên, quốc gia của giống người 
Kambuja, nghÏa là «con cháu của Kambu». Gốc rễ của 
nền văn hóa quốc gia cắm sâu trong nội địa. Nhưng nhờ 
có phong trào Nam tiến, nhờ cỏ ảnh hưởng nhận được từ 
miền duyên hải, các nhà lãnh tụ Chân-Lạp đã được Ấn-Độ 
hóa. Nếu không có sự Ấn-Độ hóa này, có lễ Chân-Lạp đã 
chỉ là một tiêu quốc đóng chặt trong một nền kinh tế 
nông thôn và chú trọng nhiều tới các vấn đề ranh giới. Khi 
Thủy Chân-Lạp và Bộ Chân-Lạp được thống nhất lại, sẽ 
có đủ điều kiện cho phép một đại văn minh chởm nở. 


9). Cao-Mên từ đầu thế-kỷ thứ IX tới đầu thế-kỷ 
thứ XI: Triều-thống Angkor thứ nhất. 


Vào đầu thế-kỷ thứ IX, Thủy Chân-Lạp chia thành 
năm tiểu quốc đối-nghịch với nhau. Vì thế, xứ này thiếu 
liên kết, quyền-hành bị phân chia, trong khi Bộ Chân-Lạp 
củng cố sức mạnh của nó. Thêm nữa, Thủy Chân-Lạp 
thỉnh thoảng lại bị giặc biển Mä-Lai và Nam-Dương từ 
Java tới cướp phá : chiến thuyền của các giặc biển này 
nhập vào các cửa sông, đi ngược giòng để tới xâm chiếm 
các tỉnh ở trong đất liền. 


Java vào cuối thế-kỷ thứ VIHI được đặt dưới sự cai- 


trị của giòng họ Cailendra, đã tự xưng là « vua núi », danh 
hiệu của các vị vua Phù-Nam; với danh-hiệu ấy, có lễ 


66 NGUYỄN THẾ ANH 


vua Cailendra đã có ý định đòi hỏi các lãnh thồ cũ của 
xử Phù-Nam. Theo vài câu chuyện cồ-tích thật ra không 
đáng coi là tài-liệu sử, có những quân từ Java tới đã 
chiếm châu-thồ sông Cửu-Long. đä đốt phá tỉnh Cam- 
bhupura, đã bắt sống vị vương của tỉnh này, và chặt đầu 
vị vương ấy đề đưa về Java. Kê từ khi ấy, Thủy Chân- 
Lạp được coi như là chư hầu của Java. 


Nhưng vào năm 802, một vị vua lên ngôi mang 
đanh-hiệu là Jayavarman II. Trong khoảng 48 năm trị-vì 
(802-850), Jayavarman II sẽ cố-gắng thống-nhất xứ-sở, 
bằng cách liên-hợp hai miền Bộ và Thủy Chân-Lạp. Là 
dòng dối của các vương thống cũ, Jayavarman II đã sống 
ở Java trong một thời gian dài, không hiểu vì đã bị lưu 
đày hay đã bị bắt làm tù-bỉnh ở đây. Song thời gian ở 
Java đã cho phép. Jayavarman 1I tiêm-nhiễm được văn 
minh Ấn-Độ hóa của miền Đông đảo Java, lâu năm thờ 
cúng thần Civa. 


Triều đại của Jayavarman II mở đầu với sự giải 
phóng Chân -Lạp khỏi sự đô-hộ của Java, và sau đấy tiếp 
tục với chính-sách thống-nhất quốc-gia. Từ bỏ miền Nam, 
Jayavarman II eho đặt các kinh-đô liên-tiếp của ông trong 
miền lân cận Biển-Hồ. Jayavarman II thường thay đồi 
kinh đô, đề đáp ứng cho các nhu cầu quân-sự và chính 
trị. Những lãnh thồ mới chiếm cứ được cần phải có một 
dấu vết của chính-quyền đề cho các lãnh thồ ấy được 
nhập vào trong vương-quốc. Triều đình và quân-đội lập 
cư ở một vị-trl xác định, cho phép khần hoang miền phụ 
cận và canh-tác đất đai đề cung cấp thực-phầm cho 


ĐỒNG NMÁ CC Tụ 


tiêu-trường được lập ra ấy. Sau hết, kinh đỏ sẽ là một 
nơi định-cư, với các đền-đài mà nhà vua cho xây cất đề 
đáp ứng nhiệm vụ tôn-giáo của tỉnh thành. Cho nên, 
Jayavarman ]Ï có cả thảy 5 kinh-đô nối tiếp nhau : 
Indrapura, Kuti, Hariharalaya, Amarendrapura, Mahen- 
draparvata. Trong một triều đại độc-nhất mà được thiết 
lập tới 5 kinh-đô có tbể làm cho ta tưởng triều đại này 
ở trong một tình-trạng bất ồn-định. Song thực ra chính- 
sách này đáp ứng nhu cầu lập dân, đáp ứng cho sự cần- 
thiết làm bén rễ một quốc gia mới mẻ và đương bành 
trưởng. Vì, nếu các nhà cửa của dân chúng, của các quan 
trong triều được làm bằng gỗ và những vật-liệu nhẹ dễ 
cất dựng nhưng cũng dễ dọn khỏi tỉnh khi nhà vua dời đi 
một tỉnh khác, thì các kiến trúc tôn-giáo xây bằng gạch 
đá, sẽ tồn-lại, và làm chứng cho công- trình xây cất 
của nhà vua. 


Kinh đô cuối cùng của Jayavarman II là Mahendra- 
parvata, (có nghĩa là ngọn nủi của thần Indra chí cao chí 
đại). Chinh kinh-đô này cho phép chúng ta hiểu rồ tôn 
giáo của triều thống Angkor, của sự thờ cúng sể trở nên 
tôn-giáo chính-thức của quốc-gia Cao-Mên. Mahendra- 
parvata được thiết lập trên cao-nguyên Phnom Kulen. Trên 
đỉnh núi Kulen, nhà vua cho xây đền thờ thần Civa mà 
năng - lực sinh lý được tượng- Irưng bởi cái linga. Rồi 
vua gọi tới triều một người Bà-Ma-Lôn, mà nhà vua giao 
phỏ cho trọng trách thiết-lập một tế-điển căn-cứ trên sách 
kinh của đạo Bà-I a-Môn ở Ấn-Bộ. Người Bà-La-Môn này 
giữ vai trò một vị cố-vấn bộ Lễ bên cạnh vị giáo-sỉ của 
nhà vua. Từ khi ấy bắt đầu một sự cúng tế chinh thức, 


68 NGUYÊN THẾ ANH 


từ khi ấy vị thồ-hoàng, vị thánh tồ sẽ là nhà vua. Núi là 
nơi thánh, sẽ là cái đền thờ, trung-tâm của vương quyền, 
của tỉnh và cũng của vũ-trụ. Từ sự đồng hóa ấy phát 
xuất sự thờ cúng một vị vua thần, một vị depará7a. Quan 
niệm này đưa tới những loại kiến-trúc theo hình ảnh 
các núi, nơi ngự trị của vua thần. Quan-niệm này bắt 
buộc dân chúng coi nhà vua như một vị thần ở thế-gian, 
nhưng cũng bắt nhà vua phải thực hiện những công-trình 
vĩ-đại, siêu-nhân. Jayavarman IÍ được gọi trong bỉa đá là 
»vị vua đã thiết-lập nơi thần ngự trị trên núi Mahen- 
dra», và thường được nói tới dưới danh hiệu Paramec- 
vara, nghĩa là vị chúa tối cao tối đại, chính là thần Civa 
vậy. Vị vua thần sống này làm chủ đất đai, và phân 
phối đất-đai ấy cho những gia-đình do nhà vua chọn lựa.. 


Jayavarman lI được kế vị bởi Jayavarman II, 
(850-877). Dưới vị vua này, vương-quốc Khmer trải qua 
một giai- đoạn thái-bình : Jayavarman III chỉ đề lại 
cho. hậu-thế tiếng tắm một nhà săn voi mà thôi. Chết 
đi, Jayavarman III không có con nối đổi. Một nhân 
vật có họ xa với Jayavarman III được bầu làm vua, 
Indravarman I, (877-§89). Ngay từ khi lên ngôi, vị tân 
vương cho thấy là ông chú trọng tới các công-trình thủy 
nông, và cho dân đào ở phia Bắc kinh-đô Hariharalaya 
một hồ chứa nước lớn để có nước dùng trong sự dẫn 
thủy nhập điền vào mùa nước cạn. 


Indravarman I cũng còn củng-cố thêm sự thờ cúng 
vua thần. Ông cho xây ở Hariharalaya 6 cái tháp bằng 
gạch, ở trong đó ông cho đặt các tượng fồ-tiên, và quan 


ĐÔNG NAM Á 69 


trọng nhất tượng của Jayavarman lÏ và hoàng-hậu, 
biều diện dưới nét mặt thần Civa và nữ thần Devi. Mục 
đích của Indravarman I khi dựng các pho tượng này là 
muốn cố định vào trong đả bản thể thần thánh của các 
bậc tiền bối, và cũng bảo đảm cho tính chất chíinh-thống 
của dòng dồi của ông : tuy chỉ có họ hàng xa với con cháu 
của vị vua thiết-lập triều thống Angkor, ông muốn tỏ 
thấy ông liên hệ với các bậc tiền-bối mà ông cho tạc 
tượng, và các vua tới sau, mà ông giao-phỏ cho việc giữ 
gìn các pho tượng ấy. 


Năm 88l, Indravarman I cho xây một kim-tự-tháp 
bằng đá ở giữa kinh-đô : đây là đền thờ Bakong. Trên 
đỉnh kim tự tháp, được đặt cái linga tượng trưng cho. 
vương quyền và mang tên nhà vua : lndrecvara (vị chúa 
Indra). 


Có lề Indravarman I đã là vị vua tồ-chức triều 
đình và sự fồ-chức này sẽ được duy-trì qua các thời 
đại : vua cầm đầu hoàng-gia, gồm có các hoàng-tử và các 
công-chúa cho tới ngũ đẳng thân. Cho tới thân đẳng thứ 
5, tất cả các ông hoàng đều có quyền nối ngôi vua : khi 
vua băng-hà, một hội-đồng gồm các bộ trưởng, vị Bà-La- 
Môn trưởng và các quan có mặt ở kinh-đô chọn vua kế- 
vị, thường là nhân-vật đã được tiên-vương chỉ định trước. 
Nhà vua là gia-trưởng cho nên các phần tử của hoàng 
gia phụ thuộc chặt chẽ với quyền uy của nhà vua; họ 
chỉ được kết-hôn nếu có sự thỏa thuận của nhà vua, 


Sau ngũ đẳng thân, các ông hoàng không thuộc 


——————————————-— CC DĐ 
70 NGUYỄN THẾ ANH 


hoàng gia nữa, song họ vẫn đứng hàng nhất trong các 
lễ nghỉ chính thức. Nhân vật cầm đầu đẳng cấp quan-lại 
được coi như thủ-tưởng, thường được chọn trong số các 
ông hoàng này. 


Con của Indravarman I nối ngôi ông vào năm 889 
dưởi danh hiệu Yacovarman I; vị vua này thuộc dòng ngoại 
của các vị vua các vương thống cô xưa của Phù-nam và 
Chân-Lạp, có học thức uyên-bác, và cũng đã được Ấn-Độ 
hóa nhiều hơn các vị vua trước, Yacovarman cũng cho 
tạc tượng tồ tiên đề thờ cúng và thực hiện các công 
trình thủy nông. 


Hơn nữa, Yacovarman cho xây kinh-đô thật thụ 
thứ nhất của Cao-mên, tỉnh Angkor thứ nhất: tỉnh Ya- 
codharapura. Tỉnh này về một hình vuông, mỗi bề dài 
vào khoảng 4 km. Trung-tâm của tỉnh là ngọn đồi Phnom 
Bakhèng ; trên đỉnh ngọn đồi này nhà vua cho dựng đền 
thờ linga Yacodharecvara. 


Phía Đông Bắc tỉnh Yacodharapura, để có nước 
thường-xuyên cho sự dẫn thủy nhập điền, Yacovarman 
phái đào một hồ chứa nước dài 7 km và rộng 1,8 km 
(hồ Đông Baray). Trên bờ Nam hồ nước này vua ra lệnh 
dựng nhà tu cho các tôn-giáo khác nhau (đạo thờ Civa, 
đạo Phật v.v...) 


Ngoài ra, Yacovarman cũng mở rộng thêm bờ cồi 
quốc-gia : ông chiến-thẳng giặc biển Chàm hay Ñam- 
Dương thường phá phách miền duyên hải Cao-Mên và 
bành-trưởng länh-thô từ hạ Lào cho tới vịnh Xiêm-La, và 
từ bờ biên NÑam-Việt cho tởi Miến-Điện, 


ĐÔNG NAM Á 71 


“AI 11H 


.HOTHIL-EŒ NẠTHI-ÿ1 HỌHN 


120 1A 
“ăn 


NGUYỄN THÊ ANH 


Yacovarman chết đi vào khoảng năm 900 và được 
nối tiếp bởi những vị vua không có nhiều khả năng lắm. 
Vào năm 921, một vị vua mang danh Jayavarman 1V đời 
kinh-đô lên phía Đông Bắc cách Angkor 80km, ở vị trí 
Koh-ker ngày nay. ở đây được dựng lên một XIẾY tự tháp 
7 từng, cao 35 thước, với một cải linga khồng-lồ trên 
đỉnh. Với đền thờ đồ-sộ này, Jayavarman IV đã muốn 
vượt quả công-trình của các vị vua trước. Nhưng Ông ta 
đã chọn một vị-trí quả cao, quá khô khan, khó dẫn thủy 
nhập điền đến nỗi đã trở về rừng sau khi Jayavarman 
IV chết đi. 


Rajendravarman, lên ngôi vào năm 944, trở lại 
Yacodharapura mà ông cho tu-bồ lại. Vào năm 952, ông 
cho dựng giữa hồ nước đào bởi Yacovarman một cái 
đền thờ linga Rajendrecvara, tượng trưng cho nhà vua. 
Năm 961, được xây ở phía Nam hồ nước này một cải đền 
hình kim tự thứ hai đề thờ linga thần, thờ tồ tiên của vua 
và thờ tượng nhà vua nữa : đây là đền thờ Prè Rùup. 


Rajendravarman cũng gây chiến với Chiêm- Thành. 
Năm 945-946, ông phải một đội quân đi đánh Chiêm- 
Thành và đội quân này đã cướp về Cao-Mên bức tượng 
bằng vàng của vị nữ thần bảo vệ cho xứ Chiêm-Thành. 
Sau cuộc chỉnh phạt này, Chiêm-Thành trở nên một nước 
chư hầu của Cao-Mên trong một thời gian. 


Kế vị Rajendravarman là con vua lên ngôi dưởi danh 
hiệu Jayavarman V (968-1001). Vị vua này có học thức 
rộng và chịu nhiều ảnh-hưởng của thầy dạy học là vị Bà- 


ĐÔNG NAM Á 73 


La-Môn Yajnâvarâha. Đạo thờ Civa vẫn là tôn-giáo của 
triều đình và của các quan đại-thần và nhà vua cho phép 
xây cất nhiều đền thờ thần Civa. Nhưng đạo Phật được 
thính thức che chở bởi nhà vua ; Jayavarman V khiến 
bộ trưởng Kirti là một phật-tử dựng lại những pho 
tượng Phật bị đồ vỡ. Nhà vua cũng cho mua từ ngoại 
quốc về các sách về đạo Phật đại thừa. Hinh như nhà 
vua đã đặt đức Phật vào hàng các vị thần của đạo Bà- 
La-Môn, và đä cố gắng hòa giải nghi thức của hai tôn 
giáo này. Tiếp-tục sự thờ cúng tồ tiên, vua cho xây hai 
ngôi đền Banteai Srei và tháp Ta-Kèo. 


5)- Cao.Mên dưới triều-thống Angkor thứ II. 


Jayavarman V chết vào năm 1001 và tởi năm 1010, 
nhiều cuộc nội chiến xẩy ra làm cho tình-trạng chinh-trị 
hết sức rắc rối, khó-khăn. Nhưng vào năm 1010, một vị 
vua đã thắng nồi tất cả các phần tử khảec của hoàng gia 
dòm ngó ngai vàng : đấy là Sùủryavarman sẽ trị vì từ 
1010 cho tới 1050. Song các cuộc nồi loạn sẽ vẫn tiếp-Lục 
làm cho nhà vua phải đòi hỏi tất cả các quan đại thần, 
các công-chức ở kinh-đô và ở các tỉnh phải tuyên-thệ 
trung-thành với nhà vua, trong tình-trạng hòa-bình cũng 
như trong tình trạng chiến-tranh.Và suốt đời, Sũryavarman 
sẽ phải cầm quân đi thảo phạt; nhưng nhờ có những 
cuộc chinh-phạt này mà xứ Cao-Mên dưới thời Sùryavar- 
man đã trở nên một đế quốc rộng lớn, gồm cả xử Ai-Lao 
ngày nay, miền hạ lưu sông Menam và có lề cả miền 
trung-lưu sông này nữa, và bên Tây, kéo dài cho tới bản 
đảo Mã-Lai. 


74 NGUYỄN THẾ ANH 


Sùryavarman là con một công chúa Khmer và một 
ông hoàng Mã-Lai. Ông tự cho là dòng đổi mặt trời và, 
nhờ bên ngoại, cũng là dòng đồi mặt trăng. Điều chắc chắn 
là Sàryavarman là vua Khmer thứ nhất theo đạo Phật đại 
thừa. Tỉnh Angkor thứ nhất Yacodharapura đã bị phá hủy 
nhiều bởi các cuộc nồi loạn. Nhiều ngôi đền bị đốt, vài cái 
đồ nát: Sùryavarman trước hết cho sửa sang lại những 
gì có thể tu bồ được. Nhưng rồi vua thấy cần làm vẻ 
vang cho triều thống ông ta vừa thiết lập và cũng vì tịn 
ngưỡng của ông, Sùryavarman đã muốn tạo nên một kinh “ 
đô mới không xa kinh đô cũ là mấy. Một tỉnh Angkor thứ 
hai được về ra, Angkor Thom: trung tâm của tỉnh này sẽ 
phải là một đền núi tráng lệ gấp mấy lần những cái đền 
được xây cất trước kia. Ý của Sũryavarman là sau khi ông 
chết đi di hài của ông sể được chôn cất trong đền này ; 
nhưng Sũrayavaman đã chết trước khi thực hiện công trình 
của ông và cháu ông sẽ nối tiếp công trình ấy: Ddaya- 
dityavarman II (1050-1066) cho hoàn thành sự xây cất đền 
Baphnom, trên đỉnh đặt một cái linga đế vương bằng vàng. 
Ngoài ra phía Tây- tỉnh Angkor thứ hai, ông cho đào một 
cái hồ nước dài 8 km, rộng 2,2 km; ở giữa hồ nước này, 
trên một cái đảo, người ta dựng một đền thờ với một 
pho tượng khồng lồ bằng đồng tượng trưng thần Vishnu 
nằm ngủ trên mặt nước vũ trụ. Mục đích của hồ nước 
này không phải chỉ là một mục đích tôn giáo nhưng cũng 
là mục đích kinh tế nữa, cốt đề điều hòa hệ thống dẫn 
thủy nhập điền vào mùa khô nắng, Nhưng trong mười 
sáu năm dayadityavarman I[ trị vì, nhiều cuộc nồi loạn 
hiện ra, năm 1051 ở miền Nam, năm 1095 ở miền Đông và 
Bắc. Nhà vua phải cố gắng dẹp những cuộc nồi loạn này. 


ĐÔNG NAM Á . ¬-- 


Không bao lâu vua chết đề lại ngôi vàng cho em lả 
Harshavarman III (1066-1080). Vị tân vương phải tu bồ lạ 
những sự hư nát do các cuộc nồi loạn của triều trước, 
ông tái thiết trật tự trong nước bằng cách bắt buộc mọi 
giai cấp xã hội phải tuân theo kỷ luật của mỗi giai cấp : 
tăng lữ, quân phiệt, thợ thuyền, nông dân. Song vào năm 
1070 và 1080, ông phải chống cự lại nhiều cuộc ngoại 
xâm : năm 1074 quân Chàm chiếm lấy tỉnh Cambhupura 
(Sambor) trên sông Cửu-Long, tàn phá các đền thờ và bắt 
một số lớn dân chúng làm tù binh. 


Năm 1076, nhà Tống chiến tranh với Đại-Việt đã lôi 
cuốn xứ Cao-Mên nhập cuộc. Trong khi quân nhà Tống từ 
Lạng-Sơn tiến xuống Thăng-Long, một đội quân Khmer 
lnhập vào tỉnh Nghệ-An. Nhưng quân nhà Tống bại trận 
àm cho quân đội Khmer phải rút lui (9). 


Từ năm 1080 tới năm 1113, Cao-Mên được đặt dưới 
các triều-đại tối tắm, và ở trong một tình trạng nồi loạn, 
với nhiều cuộc âm-mưu trong triều và nhiều sự tiếm-vị, 
Năm 1113, một vị vua mới mang danh hiệu Sùryavarman 
IH' khuất phục nồi các người tranh ngôi vua, và thống-nhất 
lại vương-quốc Khmer đã bị phân chia vì quá rộng và 
đã không có một vị vua đủ mạnh đề thống-trị. Kê từ 
khi lên ngôi vào năm 1113, Sùryavarman II cầm quân 


(1) Bính Thin, nắm thứ 5... Mùa xuân, tháng 3, nhà Tống 
sai tuyên phủ sử Quảng-nam là Quách-Quỳ làm Chiêu-thảo-sử 
Triệu-Tiết làm phó, đem quân 9 tướng hợp với Chiêm-thàn 
và Chân-lạp sang lấn nước ta... ĐạizViệt Sử-ký toàn thư, bản kỷ 
quyền III. i 


?6 NGUYỄN THẾ ANH 


Hình V : Vua Sñryavarman II (đầu thế kỷ XII), 


ĐÔNG NAM Á 77 


đì chinh-phục những miền xa-xôi ; ông chiếm một phần 
xứ Chiêm-Thành, gây chiến với Đại-Việt vì quốc-gia này 
che chở người Chàm, chinh-phục các tiều quốc Thái trong 
thung-lñng sông Menam và khuất phục dân Môn trong 
thượng lưu sông Menam. Ông khiến hoàng-đế nhà Tống 
nhìn nhận những sự chinh-phục của ông; nhà Tống 
ban cho Sùryavarman II nhiều chức tước trọng đại và 
trao đồi nhiều sứ giả với vương quốc Khmer. Khi Sùrya- 
varman II chết vào năm 1150, vương quốc Cao-Mên ở 
phía Bắc đã chung ranh giởi với Trung-Hoa, ở Tây và Đông 
với vương quốc Miến Pagan và Chiêm-Thành, và ở Nam 
kéo đài từ Nha-Trang cho tới vịnh Bandon ở Mã;Lai. 


Nhưng những sự chiếm cử của Sũryavarman II 
thật ra chỉ là những công-trình ngắn-ngủi, sau đỏ chỉ 
đặt những vị quan cai-trị. Ngoài ra, các sự lập dân chỉ 
là những sự lập dân rải rác và lạm thời, và sự kiềm tra 
các biên-giới không thê nào có được. Nông nghệ lại bị 
cản-trở bởi các cuộc chiến tranh ấy : nhân công cần thiết 
cho sự duy trì hệ-thống dẫn thủy nhập điền bị động 
viên. Đề giữ được thế quân bình trong quốc nội, vương 
quốc Cao-Mên khi bấy giờ cần phải có hòa bình và 
những biên-giới nhất-định ; bành trướng quá rộng và hiếu 
chiến, vương quốc nầy dễ sụp đồ. Sự kiện này đã hiện 
ra vào năm 1177, khi Cbiêm-Thành chiếm cứ Cao-Mên. 


'4). Chiến-tranh giữa Cao-Mên và Chiêm-Thành. 


Bị kẹt trong giải đất hẹp kéo dài giữa núi Trường 
Sơn và Đông-Hải, dân Chàm gia tăng nhiều đã tìm cách 
mở rộng lãnh-thồ của họ hoặc về phía Bắc, hoặc về phía 


78 NGUYÊN THẾ ANH 


Nam, trong miền châu-thồ sông Cửu-Long. Từ thế-kỷ thứ 
III tởi thế-kỷ thứ VHI, Chiêm-Thành thường xâm lăng đất 
Giao-Châu. Kinh đô của Chiêm-Thành đặt ở phía Đông 
Mỹ-Sơn, ở vị-trí Trà-Kiệu ngày nay. Về sau, dưới áp-lực 
của dân Việt, kinh-đô ấy đã phải dời xuống miền Nam, 
ở Pandurang (Phan-Rang) rồi ở Kanthâra (Nha-Trang). Bị 
đuồi khỏi các tỉnh miền Nam của đất Giao-Châu, bị tồn hại 
bởi những sự cướp phá của giặc biền Java thường không 
ngớt tới miền duyên-hải từ 765 cho tới 787, lại bị đánh 
bại nhiều lần bởi các quan đô-hộ Trung-Hoa, đến năm 
1045 Chiêm-Thành bị đè bẹp bởi quân Đại- Việt. Vào 
năm 1061, vì mất cho Đại-Việt ba tỉnh miền Bắc của họ, 
đân Chàm bắt buộc phải đi tìm lãnh vực sinh-sống của 
họ trong miền Nam. 


Ở đây, Chiêm-Thành vấp phải Cao-Mên, Trước hết 
có những nhỏm giặc cướp thúc đầy bởi sự thiếu thực phầm - 
hơn là sự ham muốn chinh phục đất-đai, nhập vào lãnh-thồ 
Khmer. Tùy thẹo nhu-cầu chính-trị, các vua Khmer hoặc 
tiêu-điệt những đoàn giặc ấy hoặc cho phép họ lập cư 
trong lãnh thồ Khmer. Thỉnh thoảng, người Chàm phái 
vào lãnh-thồ Khmer những đội quân viễn-chinh thật thụ : 
năm 809, vào đầu triều đại vua Jayavarman II, một lãnh 
tụ Chàm, Sar, cầm quân đánh Cao-Mên, nhưng bị thua 
và phải rút lui Năm 945-916, chiến-tranh giữa Chiêm 
Thành và Cao-Mên trở nên kịch liệt hơn : quân đội Khmer 
xâm nhập vào Chiêm-Thành, chiếm lấy kinh-đô Chiêm- 
Thành Kanthâra và cướp về nước pho tượng vàng của vị 
nữ thần bảo-hộ Chiêm-Thành Bhagavat1 Sau đó, trong hơn 
75 năm, hai quốc-gia Chiêm-Thành và Cao-Mên sống hòa 


ĐÔNG NAM Á 79 


bình, và Chiêm-Thành lại còn tìm cách dựa vào Cao-Mên 
để chống đối áp lực càng ngày càng mạnh của người 
Việt ở phía Bắc. 


Lợi dụng các cuộc nội loạn đi đôi với sự lên ngôi 
của vua Sùryavarman II ở Cao-Mên, người Chàm muốn 
chiếm lấy miền châu-thồ sông Cửu-Long. Quân Chàm 
cướp phá các làng trên bờ biển của Cao-Mên, lấy đồ vật 
quí báu trong các đền thờ và bắt đân chúng làm nô-lệ. 
Khi đã củng cố được thế-lực, Sùryavarman 1I phải chống 
lại các đội quân xâm lăng này ; năm 1123, ông đuồi quân 
Chiêm-Thành chạy dài cho tới biên-giởi nước Đại-Việt.. 
Vì vua nhà Lý bảo-hộ những người Chàm di-trủ trong 
lãnh-thồ Đại-Việt, Sũryavarman khai chiến với Đại-Việt, 
ông phái một đội quân gồm 20.000 người và một hạm 
đội gồm 700 chiến thuyền đánh vua nhà Lý. Năm 1151, 
quyết định chiến thắng quân Việt, Sùryavarman bắt buộc 
vua Chàm Jaya Indravarman III phải đem quân tiếp viện 
cho ông. Quân Khmer và Chàm không thắng nồi quân 
Việt, Chiêm-Thành từ bổ sự đồng minh với Cao-Mên, và 
chịu nhận quyền bá chủ của vua nhà Lý vào năm 1136. 


Đề trả tbù, Sàryavarman chuằn-bị một cuộc chiến 
tranh mà ông muốn sẽ có kết-quả là sáp-nhập hoàn-toàn 
Chiêm-Thành vào länh-thồ Khmer. Năm 1145, ông xâm 
lăng Chiêm-Thành, chiếm lấy tỉnh Vijaya và chiếm cứ tất 
cả nước Chiêm-Thành. Năm 1147, ông cử làm phó vương 
Chiêm-Thành em vợ ông, Harideva. Sự sáp nhập này kéo 
dài 5 năm, cho tới năm 1149 thì dân Chàm các tỉnh miền 
Nam nồi loạn chống lại sự đô-hộ của Cao-Mên, giết chết 


80 NGUYÊN THẾ ANH 


vị phỏ vương và tôn làm vua.một ông Hong Chàm, lên 
ngôi với danh hiệu Jaya Harivarman I. - 


Sùryavarman khi bấy giờ thăng-hà, và em họ ông 
là Dharanindravarman II (1150-1160) kế vị và tiếp-tục 
chiến-tranh với quân Chàm. Con vị vua này, sau này sể 
- lên ngôi dưởi đanh hiệu Jayavarman VII, khi bấy giò mới 
22 tuồi, đã cầm quân tới đánh phá Vijaya (Bình-Định) và 
tiếp-tục sảt-phạt các tỉnh miền Trung Chiêm-Thành, khi 
Dharanindravarman chết và được nối ngôi bởi Yacovar~ 
man II (1160-1165). 


Năm 1165, Yacovarman IÏ bị ám sát bởi một vị quan 
chiếm ngôi vua và tự xưng là Tribhuvanâdityavarman 
(1165-1177). Cũng cùng lúc ấy, vua chính-thống xứ Chiêm- 
Thành bị lật đồ bởi một loạn thần chiếm ngôi lấy danh- 
hiệu là Jaya Indravarman IV. Vị tân vương nảy xin vua 
nhà Tống phong chức, cống hiến cho vua Đại-Việt, và yên 
lòng về hai phía Trung-Hoa và Đại-Việt, bắt đầu gây chiến 
với Cao-Mên. Từ 1168 tới 1175, quân đội Khmer, được che 
chở bởi dẫy núi Trường-Sơn và có cấp chỉ-huy tài giỏi, 
đã chống cự quân Chàm một cách hữu hiệu, và kiểm tra 
vững chắc các lãnh-thồ miền châu-thồ. Vua Chàm khi đó 
mới quyết định đánh Cao-Mên bằng đường thủy. Người 
Chàm là những người thủy-thủ táo-bạo. Dưới sự hướng 
dẫn của vua Chiêm-Thành, quân Chàm vượt biển, và với 
một người Tầu đưa đường, nhập vào cửa sông Cửu-Long. 
Sau đó quân Chàm ngược dòng sông, vào tới hồ Tonlẻ 
Sap, theo các đường nước đưa tới kinh-đô đề tràn vào 
trong các kênh đào của tỉnh. Thuyền bè của quân Cao- 


ĐÔNG NAMÁ TT” 7 


Mên bị phá-hủy một cách dễ-dàng, Angkor bị cướp phá 
và vua Khmer bị giết, tuy đã đề-nghị thương-lượng đình 
chiến. Cường lực của quốc gia Khmer có vẻ bị phá hủy 
vĩnh-viễn. Hôm ấy là ngày rằm tháng 5, năm 1177, 
Chiêm-Thành chiếm cứ Cao-Mên trong gần năm nắm, và 
sự kiện ấy cho ta thấy là đời sống của vương-quốc 
Khmer quá tập-trung trong kinh-đô, còn tất cả quốc-gia 
tuy không hoàn toàn bị cắt đứt với kinh-đô, nhưng không 
đủ liên-lạc đề cho các sự tình báo tới đúng lúc được. 


5). Jayavarman VIl và tỉnh Angkor thứ ba. 


Trước khi Cao-Mên rơi vào ách.đô-hộ của Chiêm 
“Thành, khi mà Tribhuvânadityavarman tiếm đoạt ngồi 
vàng, con của Dharanindravarman II từ bỏ mọi hoạt-động, 
sống trong bóng tối ở Cao-Mên, « chờ đợi cơ-hội tốt đẹp 
đề cứu vẫn xứ sở nặng chŸu dưới các tội ác» và đề kéo 
quốc-gia của ông ra khỏi « bề khồ » mà sự xâm lăng của 
quân Chàm đã đầy Cao-Mên vào. Là dòng dồi chíinh-thống 
của vương-quốc Angkor, nhân-vật sẽ trở nên Jayavarman 
VII, khi nghe tỉn người tiếm-đoạt ngôi vua đã chết, bắt 
đầu cuộc khổi nghĩa chống lại quân xâm-lăng. Tập-họp 
dân chúng miền thôn quê, ông thiết-lập những nhóm 
quân mà ông huấn-luyện cho lối đánh phục-kích, trước 
khi tạo nên những đội binh có thê tác-chiến trong những 
trận đánh thực-thụ. Jayavarman VII còn lập nên được một 
đội chiến thuyền và thẳng nồi người Chàm trong các trận 
thủy chiến. Sau 4 năm, Cao-Man lấy lại được độc-lập và 
Jayavarman VÌI lên ngôi vua trong kinh-đô mà ông ta mới 
chiếm lại. Song vấn-đề Chiêm-Thành phải đợi một thời- 


82 NGUYỄN THẾ ANH 


gian mới hoàn-toàn được giải- quyết. Năm 1190, vua 
Chiêm-Thành, sau khi chắc chắn là Đại-Việt sẽ đứng 
trung-lập, gây chiến một lần nữa với Cao-Mên. Jayavar- 
man VII đáp ứng ngay tức khắc : tấn-công Chiêm-Thành, 
ông, chiếm lấy kinh-đô, bắt sống vua Chàm, rồi chiếm cứ 
tất cả xứ Chiêm-Thành. Các miền xung-quanh Bình-Định 
được đặt dưởi sự cai trị của một ông hoàng Cao-Mên, 
anh vợ của Jayavarman VII, Những miền khác được 
giao-phó cho một ông hoàng Chàm đã sống lâu năm lại 
triều Angkor và khi xưa đã giủp Cao-Mên dẹp một cuộc 
nồi loạn trong vùng Batambang. Sau này, vì ông hoàng 
Chàm ấy tìm cách thống nhất Chiêm-Thành để thoát 
khỏi sự đô-hộ của Cao-Mên, ông ta bị cách chức vào 
năm 1203, và từ 1203 tới 1226, Chiêm-Thành trở nên 
một länh-thồ Khmer trực tiếp phu-thuộc chính quyền 
trung-ương. 


Dưởi triều đại Jayavarman VI] (1181-1201), Cao-Mên 
có lề đã bành trưởng lãnh thồ tới cực điềm () vì nó 
gồm ngoài lãnh thồ Khmer, xứ Chiêm-Thành, xứ Ai-Lao 
ngày nay, xứ Thái-Lan ngày nay, một phần của đảo Mä- 
Lai (cho tới eo đất Kra) và một phần của Miến-Biện 
(giữa hai con sông Salween và lrrawady). 


Khi lên ngôi, Jayavarman VII đã vào khoảng 50 
tuôi. Trở lại cố đô sau lâu năm sống trong rừng rú, vị vua 
này thèm khát những cái đẹp, những cái sang. Được khắc 
trên bia đá lời nói: « Tỉnh Yacodharapura... được cưởi bởi 


(1) Xem hình IX. 


ĐÔNG NAM Á 83 


nhà vua với mục đích tạo lập hạnh phúc của loài người 
trong một buôi lễ long trọng... ». Đây là lúc bắt đầu một 
tỉnh Angkor thứ 3. Thật vậy, kinh đỏ cũ bị tàn phá bởi 
quân Chàm và không thê nào được tu bồ lại như xưa; 
thêm nữa, hoạch đồ của tỉnh cũ đã được về theo quan 
niệm Bà-La-Môn và không xứng đáng với quan điềm của 
một vị vua Phật tử ngoan đạo. 


Jayavarman VII rất sùng đạo Phật; tuy vẫn giữ 
trong cung điện một giáo trưởng Bà-La-Môn thông thạo về 
kinh kệ Veda, nhà vua theo đạo Phật Đại thừa và sùng bái 
đức bồ tát Lokecvara, đức bồ tát đã lên tới cồi niết bàn 
nhưng luôn luốn tìm giúp nhân loại thoát khỏi bể khồ. 


Hoạch đồ tỉnh Angkor thứ 3 phác lại hoạch đồ 
của vũ trụ theo quan niệm của Phật giáo. Theo quan niệm 
này, trục của vũ trụ là một cái núi có năm đỉnh, núi Mẻ- 
rou, trên đó xếp ba từng trời; theo hình ảnh ấy, trung tâm 
của kinh đô là một đền nủi, đền Bayon. Trên đền này được 
đặt theo hình ngũ điểm các cái tháp cho phép nhân loại 
tiếp xúc với thần linh. Và theo hình ảnh của vũ trụ cỏ 
4 phương trời, từ đền Bayon khởi đầu bốn đại lộ đưa 
đến bốn đại môn tương ứng với tử phương. Cũng như vũ 
trụ được vây xung quanh bởi mội dãy núi mà chân núi 
đắm mình trong biển cả, kinh đô cũng được vây xung 
quanh bởi một bức thành bằng đá và một cái hào, Và 
cũng như núi Merou tiếp tục dưới đất giữa một đại dương 
rộng lớn, đền núi cũng phải được nối dài trong một biển 
rộng dưới đất, tượng trưng bởi một con cá không lồ trên 
các bức tượng chạm nồi. 


84 NGUYÊN THẾ ANH 


Hình VI : Jayavarman VI. 


ĐÔNG NAM Á 8ã 


Nhưng đền thờ này không chửa đựng những cái 
linga thần nữa; cái linga được thay thế bởi một tượng 
Phật. Sự thờ cúng vua thần chấm dứt. Đền và kinh đô từ 
nay được cúng dâng cho đức bồ tát Lokecvara, được tượng ` 
trưng trên mọi cái tháp và trên các cái cửa của tỉnh 
thành. Trong đền thờ trung ương, đức Phật thay thế cho 
đức vua thần, và sẽ không một dinh-thự nào trong tỉnh 
lại không nhắc tới đức Phật. Các cái cầu có lan-can, theo 
hình rắn naga, các hình chạm nồi của các ngôi đền, các 
bồ nước, tất cả đều có mục-dích cụ-thể hỏa hệ-thống 
thần linh trên mặt đất, bắc cầu giữa thế-giới loài người 
và thế-giới toàn phúc của Đạo Phật, và làm thuyền để, 
vượt qua khồ hải. 


Về phương-diện nghệ-thuật, triều-đại của Jayavar- 
man VII tương-ứng với giai đoạn Bayon, do tên cái đền 
quan-trọng nhất mà vị vua này đã cho xây cất. Đối với 
nghệ-thuật của các triều đại trước, không những giai đoạn 
Bayon chịu ảnh hưởng của đạo Phật, nhưng cũng đã chịu 
ảnh-hưởng rất nhiều của vua Jayavarman VỊI. Thuật tạc 
tượng đề lại nhiều pho tượng đặc-biệt, vởi những nét 
mặt hoàn toàn khác hẳn những pho tượng của các thời- 
đại trước, dưới ảnh-hưởng của đạo Phật : mắt gần nhắm, 
miệng mỉm cười, như muốn biểu-thị một niềm vui ngầm 
và một sự trầm-tư mặc-tưởng nhiễm đầy thần bí. 


Ngoài ra, Jayavarman VII cũng cho xây đền Ta 
Prohm để thờ mẹ vua, đền Prah Khan để thờ cha vua, 
đền Banteay Kdei... Những đền này có đặc-điểm là 
không đặt trên những nền đắp thành bực, nhưng đặt 
ngay trên mặt đất, " 


86 NGUYÊN THẾ ANH 


Jayavarman VII cũng hạ mình xuống trình-độ của 
dân chúng bằng cách cho thiết-lập đến 102 nhà thương 
trong khắp vương quốc. Có lề nhà vua đã mắc bệnh hủi, 
và công-trình này được thực-hiện vừa do lòng từ-bi của 
một Phạt-tử, nhưng cũng vừa do những nỗi đau khồ của 
chính nhà vua nữa. Đây là chính sách y-tế duy-nhất ở 
Á-Châu vào cuối thế-kỷ thứ XII. Trên một bia đá tìm 
thấy ở Say-Phong, gần tỉnh Vientiane ngày nay, có ghỉ 
lại câu: «Vua đau khồ vì bệnh-hoạn của thần dân hơn 
là vì bệnh tật của chính nhà vua nữa. Vì chính sự đau 
khổ của thần dân làm nhà vua đau đớn, chứ không phải 
nỗi đau khồ của vua». (1°) 


Thêm nữa, Jayavarnan VII cũng cho đắp các con 
đường nối liền kinh-đô với các trung-tâm thành thị chỉnh 
trong nước, và cho thiết-lập đến 20 nơi nghỉ chân trên 
các con đường giao-thông ấy. 


Jayavarman VII có nhiều người con đều tiếp-tục 
tin-ngưỡng của vua cha. Một trong những người ấy, Ta- 
malinda, đi tu và sống ở Tich-Lan, khi đó là trung-tâm 
của một sự cải-cách Phật giáo quan-trọng. 


Một hoàng-tử khác lên ngôi dưởi danh-hiệu Indra- 
varman ]I (1201- 1243), cố gắng duy-trì tình-trạng liên-kết 
giữa các lãnh thồ khác nhau của đế quốc rộng lớn mà 


% (1) Xem G. COEDES, L⁄assistance médicale au Cambodge au 
XIIè siècle, trong Đrésence du Bouddhisme. Saigon, France-Asie, 1959, 
tr. 498-496. 


ĐÔNG NAM Á _—_ 8 


ông ta thừa-hưởng được ; nhưng vì ưa chuộng hòa-bình 
và không muến làm thiệt-hại quyền lợi của một ai, ông 
tự ý triệt binh khỏi Chiêm-Thành vào năm 1227 và đặt 
một ông hoàng Chàm lên ngôi xứ Chiêm-Thành. 


6). Văn-minh Cao-Mên dưới các triều đại Angkor. 


Các bản văn viết bằng tiếng Khmer cô, được dịch 
ra hiến cho chúng ta vài hiêu biết về sự tồ chức đền thờ, 
kinh-đô, và các tỉnh khác. Những dữ kiện mà các bản 
văn này hiến cho ta, cộng với các lời ghi tạc bằng tiếng 
phạn và biên-niên-sử Trung-Quốc cho phép phác lại tồ 
chức xä-hội Khmer vào thời Angkor. Nhưng công việc 
ấy chưa được ai làm, hay làm một cách vụn-vặt, với 
những nét khái-quảt và nhiều thiếu sót. 


a). Đền thờ. 


Đền thờ là trung-tâm, trục của kinh-đô của nhà 
vua, và của vương-quốc ; nhờ cái đền thờ, nhà vua xác 
định quyền thế của ông, và đền thờ là nơi hiện diện và 
nơi được duy-trì bản-chất của vương quyền. Cùng một 
lúc, nhà vua cũng coi đền thờ như là lăng-tầm của ông, 
như là điện chứa đựng hài-cốt của nhà vua hiển-thánh. 


Còn dân chúng thì coi đền thờ như là cái nủi, cải 
phnom thần, bảo hộ cho tỉnh thành là nơi thánh, ở trên 
đỉnh ngự-trị vị thần thành-hoàng. Người dân đen Khmer 
coi đền thờ như là đền của vị thần ấy, hay đơn giản 
hơn như dinh-thự của triều-đại, dinh-thự của thánh-tô. 


88 NGUYỄN THẾ ANH 


Song, không thể chỉ coi cải đền thờ như là một dinh 
thự, một nơi thường diễn ra những lễ nghỉ. Thật ra, đền 
thờ là một đô-thị ở trong kinh-đô ; nó là trái tim của 
kinh-đô, điều-hòa sự sinh-hoạt tỉnh-thành. Víi-dụ : đền 
Angkor Vat, có nghĩa là ngôi đền của tỉnh. Song Angkor 
Vat không phải là trung-tâm của tỉnh ; Angkor Vat chỉ là 
một ngôi đền bên cạnh nhiều ngôi đền khác. Nó có những 
đặc-điềm riêng, làm nó khác biệt với những đền khác ; 
nó được cung hiến cho thần Vishnu, và nó là một lăng 
tầm, mở về phương Tây, phương hướng của người chết. 


Đời sống thật thụ của đền thờ, vừa là nơi thờ cúng 
vừa là lăng tầm, nơi tiếp nhận khí thần linh và vương 
quyền, được xác định bằng sự tồ-chức nội bộ của nó, 
Các giáo-sĨ, các thầy tế, các vũ-nữ rất đông. Tế-điền 
nhuốm "nặng mầu Ấn-Độ giáo, đạo Bà-La-môn, đạo Ve- 
da, tuy những đạo giáo này được thích ứng với các nhu 
cầu của đền nủi và sự thờ vị vua thần devarajâ. Kinh 
kệ từ các Thánh-kinh của Ấn-Độ mà ra, nhưng có lẽ 
đã được chọn lọc đề hưởng về sự thờ cúng nhà vua. 


b). Triều-đình. 


Chỉ có đền thờ mới được xây bằng đá. Nhà vua 
chỉ được tới đấy ở sau khi chết, dưởi nét mặt một pho 
tượng thần, sau khi hài-cốt của nhà vua được đặt trong 
đền. Sinh thời, nhà vua ở trong một cung-điện mà không 
còn dấu vết nào tồn tại, tại vì cung điện này đã được 
xây cất với những vật-liệu mồng mảnh. Cung-điện gồm 
có một nhóm nhà của các quan, các bộ-trưởng, nhà của 
vua và của hoàng gia; nhà các nhạc-sï, 


ĐÔNG NAM Á_ 89 


Theo các tài liệu thạch-ký, các quan trong triều, 
phần lớn có nhà trong khuôn viên của cung điện,-hay là 
trong một khu tỉnh gần đấy, rất đông-đảo. Ân-huệ của 
nhà vua thiết-lập đặc quyền của các quan này. Danh-tước, 
lương bồng, sự thưởng công bằng đất-đai hay vật-liệu 
đều do ân huệ của nhà vua cả. Vì thế các âm mưu, các 
sự tranh giành ảnh hưởng rất mạnh trong triều, và càng 
mạnh vào những giai đoạn mà vương quyền suy yếu, 
Các sự âm mưu thường bắt đầu ngay trong hoàng gia 
và vai trò của các bà hoàng phi rất quan-trọng. Trong 
các sự tranh giành ảnh-hưởng này, cũng không nên quên 
vai irò của các nhà chiêm-tỉnh và của các thầy bói của 
triều đình, có nhiệm vụ tính những ngày tốt và ngày xấu. 
Thật ra chúng ta thấy là nhà vua phụ thuộc nhiều những 
kẻ mà vua ban cho quyền cao chức trọng. 


Một ngôi đình đặc biệt được dành đề tiếp đón các 
sử giả ngoại quốc hay các quan từ các tỉnh tới. Các đại 
thương gia cũng được phép ra vào trong cung điện, vì 
không một sự mậu dịch nào trong vương quốc mà không 
có sự tham-gia của nhà vua. Và vì nhà vua cũng là quan 
tòa tối cao cũng như vua là giáo-trưởng, tướng lãnh quân 
đội, länh-tụ các thương gia, có những ngày nhà vua cho 
dân chúng vào bệ kiến. Những ngày này, nhà vua xử án, 
giải quyết những vấn đề mà các quản tòa đã tỏ ra bất-lực 
đề xét xử. 


c). Tỉnh thành pà nông thón. 
Đền thờ và cung điện là trọng-tâm của tỉnh thành. 


wU NGUYÊN THẾ ANH 


Bên ngoài phạm vi của cung cẩm, tỉnh thành gồm nhà 
cửa của các dân giầu và của các dân nghèo, của những 
thương gia và của những người thợ thủ công Các vua của 
triều thống Angkor đã äp dụng cho xã hội Khmer sự tồ- 
chức thành đẳng phiệt theo lối tồ-chức của Ấn-Độ; 
có bốn đẳng phiệt : 


— giai cấp Bà-La-Môn vừa là giảo sĩ vừa là sĩï-phu, 
giới tri-thức điều-khiền nghỉ-lễ. 


— giai-cấp qui-phải cai-trị điều khiên quân-đội. 


— giai-cấp bình-dân gồm cỏ những thợ thủ công, 
thương gia và nông-dân. 


— giai-cấp nô-lệ. 


Nghĩa là có ba giai-cấp boạt động, với một giai cấp 
thụ-động. Nhưng cơ cấu lý-thuyết này trở nên rắc rối 
hơn, phức tạp hơn khi tiếp xúc với đời sống hàng ngày, 
khi phải thích ứng với các nhu cầu của sự lao động và 
các sự mậu-dịch. 


Đi xa các khu giầu có, những khu cỏ nhà ở, những 
khu buôn bán và thợ thuyền, tỉnh thành càng ngày càng 
giống như một vườn lớn, với những hồ ao, những kênh 
đào, những vườn rau hay vườn cây. Tỉnh thành giống như 
một nhỏm làng hơn là một sự tập-rung đô-thị. Các 
đường nước nối liền với các baray, hồ nước lớn xây bởi 
nhà vua, và với các đồng ruộng ở ngoài tỉnh. Như thế 
tỉnh thành hòa giải nhiệm vụ tinh-thần của nó (là hình 


ĐÔNG NAM Á 9Í 


ảnh của vũ-trụ tô-chức xung quanh ngọn nủi trung-ương) 
với nhiệm-vụ kỹ-thuật (dẫn thủy nhập điền, lập dân và 
nuôi sống lãnh-thô). 


Lãnh-thồ mà tỉnh thành là trung-tâm là một đồng- 
bằng trồng lủa, vì tỉnh thành là nguồn nước đề dẫn thủy 
nhập điền. Các nhu cầu nông-nghiệp đã -bắt buộc phải 
đặt Angkur trong miền đồng bằng dễ canh tác, có đất 
mầu tốt, nối liền với sông Cửu-Long và với biên bởi một 
hệ-thống phụ-lưu. Vấn-đề điều hòa nước là một vấn-đề 
phải giải-quyết trước hết. Vương quốc Khmer, cùng một 
lúc dựng lên các đền thờ, cũng đào hồ, ao nước nhân 
tạo, thiết-lập những bề chứa nước. Nhà vua cho đắp 
những đập trên các dòng nước, và tài liệu thạch ký 
cho biết là có nhiều kỹ-thuật thích ứng với tình-trạng 
của các bờ sông và với các dòng sông. Các hồ nhân- 
tạo gọi là baray có những kích thước rộng lớn : Baray 
Tây có một dung lượng là 30 triệu m?; vài cái baray 
không được đào trong đất, nhưng được thiết-lập bằng 
cách đắp những cái đê trên mặt đất: để đắp những 
cái đê chứa nước ấy, người ta cũng đào cùng một lúc 
những cái lạch tháo nước cho phép đưa nước vào ruộng. 
Đê được mở khi cần, vào mùa khô cạn. 


Các công trình thủy nông này thường được thiết- 
lập trước khi xây cất các đền thờ, vì đồng ruộng quyết- 
định cho sự sinh tồn của tỉnh. Đất được cắt thành những 
tế phân, và trên nguyên-iắc, chỉ cỏ nhà vua làm chủ đất. 
Nhưng thật ra, đất-đai thuộc người cày đất; nhà vua 
phân phát các địa-sản và dân guê phải khai thác các 
tế-phân nhận được ấy. 


9 | NGUYÊN THỂ ANH 


Nhưng ruộng lúa được dẫn thủy nhập điền, và 
được kiểm soát đều bởi các kÿ-sư thủy-nông. Và nếu một 
phần hoa lợi bị trích thu đề trả thuế, phần còn lại đủ 
đề nuôi sống nông-dân và gia-đình của họ. 


Rồi làng mạc thưa đi đề nhường chỗ dần cho rừng 
rủ. Các giống dân sống trong miền rừng, có lẽ là tồ tiên 
của những giống dân Pnong, Samrê, Saoch, Kuy, Pear 
ngày nay. Những giống dân này cung-hiến phần lớn số 
nô-lệ dùng trong những công trình đắp đê, vạch đường 
và chuyên chở gạch đá đề xây đền. 


Chế độ cưỡng bách lao động chắc chắn là có, tuy 
chúng ta không biết rồ lắm về qui chế của các nô lệ và 
chỉ có thê đoán là có nhiều sự khác biệt giữa những nô lệ 
truyền kiếp dùng trong các đền thờ, các gia bộc của các 
quan đại thần và các nô lệ trồng cấy hay dùng vào trong 
công việc kiến thiết xử sở Khmer. 


Tồ chức hành chánh của vương quốc căn cứ trên 
sự phân chia thành những lãnh hạt quan trọng khác nhau, 
từ lãnh thồ đặt dưới quyền một phó vương cho tới những 
địa hạt nhỏ bé kiêm tra bởi những viên chức phụ thuộc 
với nhà vua nhưng trong thực tế nhiều khi khá độc lập. 
Các đặc sứ truyền đạt mệnh lệnh của nhà vua. Sự thu 
thuế có thể đưa tới những sự hà lạm khỏ kiềm tra, tuy 
những sự trừng phạt bởi nhà vua nhiều khi rất nghiêm 
khắc : chặt tay chân chẳng hạn. Song le miền rừng xa xôi 
mở rộng cho tời miền biên giới có những luật lệ, những 
tập quản riêng đã được thành hình một phần nào tại chỗ. 


ĐÔNG NAM Á 93 


Vào thời chiến tranh, miền rừng giữ một giai trò 
quan trọng vì nó là nơi trú Ân. Ở đây có thê bí mậi mộ 
những đội quân.sẽ đi khôi phục lại tỉnh thành bị vây bởi 
quân ngoại quốc. Ông hoàng tái thiết trật tự ở Cao-Men 
đã xuất hiện từ miền rừng. Và cũng từ miền rừng, người 
ta lấy ra những vật liệu dùng trong sự tái thiết, sự tu bồ. 


d). Đời sống tôn-giáo. 


Các học giả thường xác định ba trình độ tôn giáo 
khác nhau : trình-độ của Ấn- Độ- giáo, là tôn-giáo của triều- 
đình, tôn-giáo quốc-gia; trình-độ của Phật-giáo, là tôn-giáo 
của vài vị vua với tư cách cá nhân, của vài đoàn thê xã 
hội, của những phần tử thuộc giai cấp trung lưu, nhà buôn 
và thợ thủ-eông; và sau hết trình-độ của tin-ngưỡng cồ 
sơ, tin-ngưỡng thồ xử hoàn toàn xa lạ với những sự nhập 
cảng từ ngoài tới. Song vào thời đại Angkor, mọi sự đều 
mới mẻ cả, các sự thờ củng được thiết-lập song song với 
sự xây cất các đền thờ: tôn giáo được truyền-bá với 
lòng tin vua là thần, với những sự tạc tượng Vishnu và 
Civa v.v... 


Nhưng có một sự khác biệt giữa nghỉ lễ bắt buộc 
bởi triều đình, sự thờ củng nhà vua với tíuh cách long 
trọng và huyền bí của nó, và sự gặp gỡ hàng ngày với các 
thần- linh quen thuộc của dân Khmer, các neak-ta. Các vị 
thần Ấn-Độ ở trong cung-điện; nhưng các vị thần thực- 
thụ của xứ Khmer chiếm cứ các núi, các sông, các cây, 
các hòn đả : thần-linh này là chủ đất, bảo-vệ cho mùa 
màng, phân phối của cải, dễ nồi giận, thỉnh thoảng nhập 
vào đồng bóng đề phát-biêu những lời tiên-tri. Các phnom, 


94 NGUYÊN THẾ ANH 


đồi hay gò đất, là những nơi hiển-linh, được chiếm cứ 
bởi các neak-ta, trước khi mang những đền thờ Civa, Kali, 
hay một vị thần nào đó trong số các vị thần của đạo 
Bà-La-Môn. Và khi các người Bà-La-Môn tới Cao-Mên 
đề nói tới vị thần Civa, tới sự cần thiết trồng dương vật 
tượng-trưng thần trên nủi mà thờ cúng đề cho vương 
quốc được thịnh vượng, họ đã không chạm tới tín 
ngưỡng của dân bản-xứ, vì với giống dân này, ngọn núi 
luôn luôn là nơi thánh, được chiếm cứ bởi các thần-linh. 
Và không bao lâu, các thần Ấn-Độ trở nên quen thuộc 
với người Khmer đến nỗi họ đồng hỏa các vị thần này 
với vài neak-ta của họ. Thành thử, khi các vua Angkor 
thích ứng chủ-nghĩa tượng-trưng của tôn-giáo Ấn-Độ 
với các nhu-cầu của vương-quyền và với các quan-niệm 
tôn-giáo của chính họ, họ đã nối tiếp các tín-ngưỡng 
thần-thoại bản xử. 


Các pho tượng và các bức chạm nồi của Đế-Thiên 
Đế-Thích hiến cho chúng ta vài hiểu biết về Đạo Bà-La- 
Môn của Cao-Mên. Đây là một đạo Bà- La-Môn hướng 
về nhà vua, qua những hình-thức Ấn-Độ. Các hình-thức 
này có thể tóm lược trong vài vị thần chính, và một số 
đông những vị thần phụ. 


Trong hệ-thống vạn thần này, Indra, trở nên Prah 
In ở Cao-Mên, là lẵnh-tụ của các tướng thần canh gác 
bốn phương, là thần của không-khí, kiềm-tra sấm-sét. 
Civa vị thần tạo-lập sự vật, nhưng cũng là vị thần phá 
hủy, thường được tượng-trưng bởi cái linga biều-diện cho 
năng-lực sinh-thực, hoặc dưới nét mặt một thanh-niên 


ĐÔNG NAM Á 95 


bủi tóc và mang một mảnh trăng lưỡi liềm. Vị thần này 
vừa là thần trăng vừa là thần núi, chúa-tê của thế-giới, 
đã trở nên thần bảo hộ cho vua Khmer và đã được đồng 
hóa với vua thần trên đỉnh núi, 


Còn Vishnu, vị thần duy-trì và tồ-chức vạn-vật, 
rất cần thiết cno trật tự của vũ-trụ, đä giữ một vai trò 
quan-trọng trong chủ-nghĩa tượng-trưng của tỉnh Angkor. 


Nghĩa lý sâu xa của hai vị thần Civa và Vishnu đã 
được hiều thấu bởi các vị vua của giai đoạn Liền Aungkor. 
Tinh chất bỗ sung của hai vị thần này đã hiện rồ với họ 
đến nỗi mà các nhà điêu-khắc đã tạc lượng của lưỡng 
thần Hari-Hara, tượng trưng cho vị thần hoàn toàn, thê 
biện sự tạo lập, sự duy-trì và sự phá-hủy của thế-giới, 
tượng trưng cho tiết điệu của thời-gian trong các sự 
đối-kháng bất di dịch giữa sự sống và sự chết. 


Trong tôn giáo Ấn-Độ, người Khmer thời Angkor 
đã chỉ giữ lấy những sái gì họ muốn lấy. Mọi tin- 
ngưỡng này đều từ Ấn-Độ tới, nhưng đã được biến đồi 
để trở nên Khmer. Nghi lễ của triều-đình, vị vua thần 
devaraja, đền núi, tất cả những điều ấy trở nên thật thụ, 
sống động. Cao-Mên đã tiếp nhận những vị thần có 
hình ảnh thích hợp với vũ-trụ quan của Cao-Mên. 


Đến khi đạo Phật nhập vào Cao-Mên, nền văn 
hóá Angkor cũng chỉ chọn trong các yếu-tố Phật-giáo 
những yếu-tố nào mà nó có thê làm sống lại bằng tư- 
tưởng riêng của nó. Vua Jayavarman VII khi chấp nhận 
đạo Phật tự đồng-hóa với đức bồ-lát Lokecvara. Các bức 


96 : : NGUYÊN THẾ ANH 


tượng của đền Bayon, trung âm của tỉnh Angkor cuối 
cùng, nhìn xuống thế giới, nhìn xuống loài người và 
che chổ cho loài người. Các chủ-đề của triết-lý của đạo 
Phật chắc chắn đã được người Khmer thấu biều: bánh 
xe luân-hồi các kiếp sinh, sự cần thiết đi tìm cöí niết- 
bàn bằng cách phế bổ nhục-dục v.v... Nhưng văn-minh 
Angkor đã chú-trọng nhiều nhất tới sự cứu chữa các 
sự khồ đau, tìm hiều các nhu-cầu và các khô cực của 
loài người. Đạo Bà-La-Môn hiến cho chính-phủ Angkor 
một tính chất thần trị Đạo Phật khiến chính-phủ này 
hướng về một chủ-nghĩa xã-hội đặc biệt, cũng từ chính 
quyền mà ra, nhưng đưa tởi một công-trình đặc biệt Phật 
giáo, một công-trình dân chủ và nhân đức. 


bả 
ˆ é 


III.— CHIÊM-THÀNH. 


Vào cuối thế-kỷ thứ V xứ Lâm-Ấp. bị đè bẹp bởi 
quân Tầu, đã nẵm yên trong một thời-gian. Nhưng trong 
tiền bán thế-kỷ thứ VI, vua Chàm Rudravarman, thiết-lập 
nên một vương thống mới, vào năm 529 lại bắt đầu 
một chính-sách xâm lăng miền Bắc : năm 543 quân Chàm 
xâm-lược vào. quận Nhật-Nam, nhưng bị đánh bại. Sau 
khi nhà Tùy được thiết-lập ở Trung-Hoa, vua Chàm đem 
lễ vật cống-hiến vào năm 595, để cầu thân. Tuy nhiên, 
tưởng Tầu là Lưu-Phương, sau khi đã chiếm lại xử Giao 
Châu nồi loạn bằng cách thắng được Lý-Phật-TỶ, được 
lệnh đánh xứ Lâm-Ấp. Kinh-đô của Lâm-Ấp lúc bấy 


ĐÔNG NAM Á 97 


giờ đặt ở Trà-Kiệu bị chiếm và đốt phá. Song quân Tầu 
không chiếm-cứ xứ Lam-ẤÁp lâu năm và sau khi họ rút 
về, vua Cambhuvarman (Phạm-Chi), là con và vua kế-vị 
Rudravarman, lại trở lại Trà-Kiệu. Đề khỏi gây chiến- 
tranh với Trung-Hoa, Cambhuvarman phái sứ giả sang 
cống hiến bên Tầu vào những năm 623, 625, 628. Các 
vua kế vị Cambhuvarman tiếp-tục chính-sách hòa hảo 
với Trung-Hoa. 


Cho tới giữa thế-kỷ thứ VIII, trung-tâm của vương 
quốc Chàm là miền Huế, sau là ở miền Nam vịnh Đà 
Nẵng trong tỉnh Quảng-Nam, vẫn còn giữ lại những vị 
trí khảo cồ có tiếng nhất của Chiêm-Thành, nhất là ở 
Mÿ-Sơn. Nhưng vào năm 758, người Tầu đã thay thế 
danh-từ Lâm-Ấp bằng danh-Lừ Hoàn-Vương. Với sự thay 
đồi quốc-hiệu này, chúng ta thấy trung-tâm chính trị của 
Chiêm-Thành đã dời xuống miền Nam, ở Panduranga 
(Phan-Rang) và ở Kanthara (Nha-Trang). Triều-thống 
miền Nam này phải chống cự với những sự xâm-lược 
của giặc bề Nam-Dương : năm 774, quân Java tới đánh 
xứ Chàm và phá đền.Po Nagar gần Nha-Trang. Nhưng 
vua Chàm đã đầy lui được sự xâm-lăng ấy và xây một 
đền mới vào năm 784. Song le, vào năm 787, nhiều chiến 
thuyền Java khác lại tới cướp phá và đốt một cái đền 
khác. 


Đầu thế kỷ thứ IX, các vua Chàm hình như tỏ ra là 
những nhà vua chủ chiến : Harivarman I lên ngôi vào 
năm 802, đặt kinh-đô ở Panduranga, đã cầm đầu những 
cuộc viễn-chỉnh tấn công xứ Giao-Châu vào năm 803 và 


98 NGUYÊN THẾ ANH 


809. Cũng vào lúc ấy một tưởng Chàm mang tên là 
Senâpati Pâr cầm quân đi xâm chiếm Cao-Mên. 


Năm 8?5 xuất-hiện một vương-thống trị-vì ở 
Indrapura trong miền Quảng-Nam; khi đó, sử liệu Trung- 
Hoa bắt đầu gọi xử này dưới danh- hiệu Chiêm - Thành 
(Campâpura), Người thiết-lập vương-thống mới này là 
Indravarman II, không họ hàng thân thích với các vị vua 
trước. Dưới triều đại này, Chiêm-Thành được hòa bình. 
Theo đạo Phật, vua Indravarman II cho xây một tu-viện 
lớn ở Đồng-Dương, bằng chứng cụ-thề thử nhất của sự 
hiện diện của đạo Phật đại-thừa. Trong triều vua tới sau, 
dưới thời vua Jaya Simhavarman I, các ảnh-hưởng Ấn-Độ 
đã gần như hoàn toàn biến khỏi nghệ-thuật của Chiêm 
Thành; trái lại các ảnh-hưởng Java càng ngày càng 
mạnh. l 


Vào năm 945-946, vua Chàm Indravarman III phải 
chống cự với một sự xâm lăng của quân Cao-Mên ; quân 
Khmer đã cướp lấy một bức tượng vàng của tỉnh Kan- 
thara ; bức tượng này được đúc vào năm 918, tượng-trưng 
cho nữ thần Bhâgavati. Trong hậu bán thế kỷ thứ X, vua 
Chiêm - Thành áp - dụng 1nột chính - sách liên - minh với 
Trung-Hoa và phải nhiều sứ giả sang Tàu. Trái lại, đối 
với người Việt, Chiêm-Thành lại có một thái độ thù 
nghịch. Ñăm 979, bênh vực cho một: ông hoàng Việt thuộc 
họ Ngô tới trú ần ở Chiêm-Thành (), vua Chiêm-Thành 


(1) Phò mã Ngô-Nhật-Khánh, đã được Đinh-Tiên-Hoàng gả 
con gải cho. 


ĐÔNG NAM Á | 90 


là Paramecvaravarman gây chiến với nước Việt, nhưng 
đoàn quân viễn-chỉnh của Chiêm-Thành bị phá tan bởi 
một trận bão. Năm 980, Lê-Hoàn phải sứử-giả sang Chiêm- 
Thành (+), sử giả bị bắt giam và Lê-Hoàn phải phái quân 
đi trừng phạt. Kinh-đô của Chiêm-Thành Indrapura bị 
phá vào năm 982 và vua Chiêm-Thành bị giết chết. 


Cùng một lúc, một vị tưởng người Việt nồi loạn, 
Lưu-Kế-Tông, chiếm miền Bắc Chiêm-Thành, rồi tự xưng 
là vua Chiêm-Thành ; năm 986, Lưun-kế-Tông phái sử giả 
sang Trung-Quốc để thông báo cho hoàng đế nhà Tống 
biết là ông nắm quyền hành. Vào năm 988, một phong-trào 
quốc gia Chàm được tô chức đề chống lại Lưu-kế-Tông. 
Lưu-kế-Tông chết đi, một vị vua Chàm lên ngôi, dưới 
danh hiệu Harivarman IỊ. Vị vua này phải chống lại một 
.8ự xâm lăng khác của quân Đại-Cồ-Việt vào năm 990. Các 
năm cuối cùng của thế-kỷ thứ X là một giai-đoạn chiến- 
tranh liên tiếp giữa Đại-Cö-Việt và Chiêm-Thành 


Năm 1000, Chiêm-Thành dời kinh-đô từ Indrapura 
xuống miền Nam, ở Vijaya trong tỉnh Bình-Định ngày nay. 
Từ khi đó trổ đi, miền Bắc Chiêm-Thành không ngớt bị 
áp-lực của dân Việt, và áp-lực này đưa lới một sự suy 
đồi chính trị được biều lộ bởi một sự suy đồi nghệ thuật 
Năm 1021, nhà Lý phái quân đánh miền Bắc Chiêm-Thành 
(tỉnh Quảng-Bình ngày nay), và vào năm 1026, Chiêm- 
Thành lại bị bại trận một lần nữa. Năm 1013, quân Chiêm- 
Thành tới cướp phá miền duyên-hải của Đại-Cồ-Việt, và 


(1) Từ-Mục và Ngô-Tử-Canh, 


100 NGUYỄN THẾ ANH 


Lý Thái-Tông năm sau đã dẫn quân đánh Chiêm-Thành, 
chiếm Vijaya và giết chết vua Chiêm - Thành là Sạ-Đầu. 


Vào giữa thế-kỷ thứ XI, vua Chiêm-Thành là Rudra- 
varman III (') lại đánh Đại-Việt. Vì thế năm 1068, vua 
Lý Thánh-Tông cầm quân đi thảo-phạt, và hoàn toàn 
đại-thắng. Vijaya bị đốt phá, vua Chàm bị bắt làm tù 
binh ; Rudravarman III chỉ được thả về vào năm 1069 sau 
khi đã nhường lại cho nhà Lỷ ba châu ở phía Bắc đèo 
Hải-Vân, (châu Địa-Lý, châu Ma-Linh, và châu Bố-Chính), 


Năm 1074, vua Harivarman 1V lên ngôi Chiêm-Thành 
và đã phải chống cự với các sự xâm-lăng của quân Đại 
Việt và quân Cao-Mên. Ông liên minh với Trung-Hoa 
đề chống lại Đại-Việt và cố gắng tu sửa lại các đền thờ. 


Kê từ năm 1091, Chiêm-Thành lại không cống hiến 
cho Đại-Việt nữa. Lý Nhân-Tông phải đe dọa, và vua 
Chàm là Jaya Indravarman II (Chế-Ma-Na) chịu phục 
tòng từ 1095 cho tới 1102. 


Nhưng vào năum 1103, Jaya Indravarman I]I tự cho 
là đủ mạnh đề chiếm lại ba tỉnh miền Bắc đä mắt cho 
Đại-Việt từ 1069, nhưng đã thất-bại trong công cuộc này. 
Tuy nhiên, Jaya Indravarman II còn trị vì cho tới năm 
1113 và tiếp-tục chính sách tu-bồ các đền thờ và xây cất 
các đền mới. 


(1) Tức là Chế-Củ. 


ĐÔNG NAM Á 101 


Quyên lực của các vị vua kể-vị Jaya [ndravarman ÏÏ 
hình như được nhìn nhận trong khắp lãnh thồ Chiêm- 
Thành. Nhiều đội quân Chàm đã phụ-lực với quân Cao- 
Mên để tấn công châu Nghệ-An trước khi Chiêm-Thành 
bị xâm lăng bởi quân Khmer vào năm 1145: phần lớn 
länh-thồ Chiêm- Thành rơi vào tay Cao-Mên và vua 
Chiêm-Thành phải chạy trốn. 


Năm 1148, vua Chiêm-Thành là Jaya Harivarman Ï, 
cầm cự với vua Cao-Mên Suryavarman II rồi chống lại 
một cuộc nồi loạn được vua Lý Anh-Tông ủng-hộ : quân 
Đại-Việt bị đại bại. Năm 1151, Jaya Harivarman I khuất- 
phục được miền Quảng-Nam và chiếm lại Panduranga 
vào năm 1160. Sau những chiến công này, ông phái sứ 
giả sang cống-hiến Đại-Việt và Trung-Hoa và cho xây 
cất đền đài ở Po Nagar và ở Mỹ-Sơn. 


Trong số các quan của Jaya Harivarman Ï, có một 
người tên là Jaya Indravarman giỏi văn-phạm, giỏi thiên 
văn-học và thông thạo về đạo Phật đại-thừa. Sau khi 
Jaya Harivarman Ï chết, nhân-vật này đoạt ngôi vua, và 
vào năm 1167, lên ngôi dưới danh hiệu Jaya Indravarman 
IV. Sau khi đã điều-đình được sự trung lập của vua nhà 
Lý, ông tấn công Cao-Mên bằng đường bộ vào năm 1170, 
nhưng không thành công. Nhưng năm 1177, một cuộc 
tấn công bằng đường thủy cho phép Jaya Indravarman 
IV chiếm lấy Angkor. 


Chúng ta đã thấy là vào năm 1190, có một cuộc 
phần công của vua Cao-Mên Jayavarman VI, và sau khi 


P =—.-..-.. “e....._...... Sa, 
102 NGUYÊN THẾ ANH 


Hình VII : NGHỆ-THUẬT CHÀM, t.k. VIII (2) : 
Parvti tìm thấy ở Hương-quê (Quảng-Nam). 


ĐÔNG NAM Á - 103 


quân Khmer thẳng trận, Chiêm-Thành bị chia đôi và bị 
Cao-Mên kiêm-tra. Mãi đến năm 1220, quân Khmer mới 
rút ra khỏi Chiêm-Thành, có lẽ vì một hiềm-họa mới 
hiện ra: đó là áp-lực của dân Thái đè lên miền Bắc 
đế-quốc Cao-Mên. Vijaya lại trở lại vởi người Chàm, và 
Jaya Paramecvaravarman II đã sống lâu năm trong triều 
đình Khmer, trổ nên vua Chiêm-Thành vào năm 1226, 
Ông cố-gắng tải-thiết lại các linga và các đồng ruộng. 
Không bao lâu quân Chàm lại tởi cướp phá miền duyên 
hải của Đại-Việt, và đòi trả lại ba tỉnh miền Bắc mà 
Chiêm-Thành đã mất cho Đại-Việt trước kia. Năm 1252, 
vua Trần Thái-Tông phải cầm quân đi đánh Chiêm-Thành. 
Cuộc viễn chỉnh này cho phép bắt về nhiều tù-binh và 
hình như đã giết chết vua Chàm. 


Nhưng tình-trạng chiến-tranh giữa Đại-Việt và 
Chiêm-Thành chấm dứt với sự xuất-hiện của người Mông 
Cô : năm 1253, Hốt-Tất-Liệt sau này thiết lập nhà Nguyên .ở 
Trung-Quốc, chiếm miền Vân-Nam. Trước sự đe dọa mới 
này, vua Chiêm-Thành từ năm 1266 là Indravarman M 
đã giải-hòa với Đại-Việt: giữa 1266 và 1270, năm nào 
vua Chiêm-Thành cũng phái sứ giả tới triều-đình Việt 
đề cống hiến. 


Trong suốt giai-đoạn này, Chiêm-Thành cùng một 
lúc tổ vẻ kính trọng đối với Trung-Quốc, lại không ngớt 
tranh chấp với quốc-gia láng-giềng ở phía Bắc: Đại-Việt. 
Song không nên tưởng là chiến tranh là hoạt động cốt 
yếu của dân Chàm. Đất đai Chiêm-Thành không phì 
nhiều nhưng dân Chàm sống về nghề nông và thu hoạch 


————~ ——— 


11 2 _" NGUYỄN THỂ ANH 


các sản phầm qui trong miền nủi. Dân Chiêm-Thành hoạt 
động nhiều nhất về mặt thương mãi và nghề thông thương 
hàng hải. Cho tới thế kỷ thứ X, Chiê:n-Thành kiểm tra 
một phần lớn sự buôn bản đồ gia vị giữa Nam-Dương 
và Trung-Quốc. 


Nhưng các biến cố chính trị đã có nhiều ảnh hưởng 
đối với nghệ thuật Chàm (9. Cho tới thế kỷ thứ VIH, 
nghệ thuật Chàm có nhiều tính cách đặc biệt: ý thức được 
tiết điệu của sự sống, các sự bài trí rất cân đối, các thái 
độ rất tự nhiên. Các đặc tính này được biểu thị trong các 
pho tượng ở Mỹ-Sơn, chủng phát triên thêm nhờ những 
tiếp xúc mới với Ấn-Độ, Nam<Dương, sau khi ảnh hưởng 
nghệ thuật của Chân-Lạp yếu đi. 


Song nghệ thuật này đã không bành trưởng nồi sau 
khi chính quyền trung ương dời xuông các tỉnh miền 
Nam. Với sự thiên đô này, các cơ hội tách rẽ đã có nhiều 
hơn cho miền Bắc, vì thế sự tồ chức chính trị đã luôn 
luôn là một sự tô chức phong kiến không thề nào đưa 
tới một sự thống nhất vương quốc. Cho nên nghệ thuật 
Chàm mặc dầu có một tính cách đặc trưng cũng không 
khỏi cho thấy những đặc tính địa phương riêng cho mỗi 
vùng. Và kể từ cuối thế kỷ thứ XI trở đi, nghệ thuật Chàm 
vàng ngày càng bị ảnh hưởng nhiều bởi nghệ thuật Việt- 
Nam và Khmer. 


(1) J. BOISSELIER, la 6tatuaire du Champa. .Paris, Pub. de 
1⁄E.F.E.O., 1963. 


«) 


ĐÔNG NAM Á 105 


IV.— MIẾN-ĐIỆN. 
T). Giai-đoạn tiền Pagan. 


Chúng ta đã thấy là vương-quốc Pyu hiện ra trong 
địa bồn sông lIrrawady, được gọi là Criksetra, theo tài liệu 
đề lại bởi các tu-sÏ Trung-Hoa tới Ấn-Độ hành-hương. 
Các tài-liệu thạch-ký tìm được ở tỉnh Prome có ghỉ lại 
tên phạn của ba vị vua, trị vì giữa năm 673 và 718. Các 
sự khai quật khảo cỗ cho biết là hài cốt của vua Crik- 
setra được giữ trong những bình di-hài bằng đá, trong khi 
xương cốt của dân chúng được cất trong các bình bằng 
đất nung. Một bức thành bằng gạch vây xung quanh tỉnh, 
cùng với một cải hào đào ngoài bức thành.. 


Miền Bắc của xử Miến-Điện ngày nay và một phần 
của Hạ Miến-Điện nữa, đã bị cai-trị vào thế-kỷ thứ VI 
và IX bởi một vương-quốc có giống dân Thái, xứ Nam 
Chiếu. Kolofeng, vua xứ Nam-Chiếu (718-779), đã cho xây 
một cái đồn ải đề kiềm tra miền thượng lưu sông Irra- 
wady và đã tuyển mộ thô đân trong quàn-đội Ñam-Chiếu ; 
chắc chắn là có nhiều sự giao thiệp giữa Nam-Chiếu và 
vương-quốc Pyu. Vào năm 791, Nam-Chiếu thần phục 
Trung-Hoa : vì thế Trung-Hoa đã tiếp-xúc thường-xuyên 
với vương-quốc Pyu. Năm 802, một vị vua Pyu phái sử 
giả sang Trung-Hoa, qua đường Nam-Chiếu. Sau cuộc 
tiếp đón sử đoàn này, có đưa tới cống-hiến cho vua nhà 
Đường 35 nhạc-sĩ, người Trung-Hoa đề ý nhiều tới 
vương-quốc Pyu, 


Sách Đường-thư và sách Man-Châáu, miêu tả 


106 NGUYỄN THẾ ANH 


vương- quốc Đyu, nỏi nhiều tới đạo Phật ổ đây, tới 
các hình phạt, tới chỉ- lệ, tới thương-mãi của xứ này 
và nhất là tới nhạc thuật Pyu, hình như đã được người 
Trung-Hoa ưa thích nhiều. Sử liệu Tầu cũng cho biết là 
vào năm 832, «Man dân nồi loạn » (9 cướp phá kinh-đô 
của dân Dyu và bắt 3000 dân làm tù nhân đi đày ở miền 
Vân-Nam. 


Từ khi đó vương-quốc l*yu biến hẳn đi, và dân-lộc 
Pyu không còn được nói tới trong lịch-sử nữa. Có lẽ giống 
dân này đã phối hợp với dân Miễn, khi giống dân Miến 
từ miền Bắc tràn xuống và chiếm ưu thế ở Miến-Biện. 
Dân Miến-Điện đã từ miền ranh giới giữa Trung-Hoa và 
Tây-Tạng di cư xuống miền Ñam theo gót dân Pyu và đã 
tiếp xúc với các tiểu quốc Môn ở Miến-Điện và được 
người Môu dạy cho chữ viết và truyền cho vài ảnh hưởng 
An-Độ và Phật giáo. Vào đầu thế kỷ XI, trung tâm của 
dân Miến là Pagan phát triển mạnh mẽ nhờ đặt vị trí nơi 
hợp lưu hai con sông Irrawady và Chindwin và trên ngã 
tư các con đường đưa tới miền Assam và Vân-Nam, 
Pagan đä bước vào lịch sử năm 849, khi một bức thành 
được xây xung quanh tỉnh này. 


Phải đợi đến thế kỷ thứ XI, vương quốc Miến Pagan 
mới ra khỏi khu vực hoang đường khi vua Anawrahta lên 
ngôi. Theo truyền thuyết, cha Anawrahta là dòng đồi 
các vị lãnh tụ của tỉnh Pagan; vào năm 964, ông ta đã 
đạp đồ một người tiếm đoạt ngôi vương, nhưng sau khi 


(1) Cỏ lẽ đây'là người Nam-Chiếu. 


ĐÔNG NAM Á 107 


bại trận phải đi tu, năm 986. Vào năm 1044, Anawrah(a 
loại trừ tất cả địch-thủ của mình để lên ngôi, và bắt đầu 
bành-trướng quyền-lực. 


9). Vương-Quốc Pagan (1044-1987). 


Anawrahta là người đã thống nhất xử Miến - Điện 
về mặt chinh-trị và đã thiết-lập cường lực của Pagan. 
Dưỡi triều đại vị vua này, có hai biến cố quan trọng đối 
với sự biến chuyển của xứ Miến-Điện về sau này: 


— Trước hết, Anawrahta cho tồ chức một hệ thống 
dẫn thủy nhập điền trong đồng-bằng Kyaukse, sau này 
sẽ trở nên một trung tâm sản xuất lủa quan-trọng nhất 
của Miến-Điện. 


— Vào năm 1056, Anawrahta theo đạo Phật tiều- 
thừa, tôn giáo của dân Môn miền Hạ Miến-Điện. Viện cớ 
người Môn đã làm nhục một đặc sử mà ông phải tới 
Thaton đề mượn kinh Phật, Anawrahta cầm quân tỏi 
chiếm tỉnh Thaton và bắt về Pagan vua Thaton và các bộ 
trưởng của vua, cùng với tất cả dân chúng của tỉnh. Về 
phương diện chính trị và quân sự, sự thắng trận này có 
hậu quả hệ-trọng: kề từ khi đó trở đi, Anawrahta kiềm 
tra châu thồ sông Irrawady và có một cái cửa mở ra biên. 
Tiếp-xúc với dân Môn, người Miến được khai-hỏa : đạo 
Phật tiều-thừa bành trưởng trong nhân gian, và người 
Môn truyền cho người Miến văn-hỏa của họ. Ảnh-hưởng 
văn-hóa của người Môn trên giống dân thẳng họ rất 
quan-trọng ; nhiều ngôi chùa được xây cất dưới triều 
vua Anawrahta, 


108 NGUYỄN THỂ ANH 


Theo truyền thuyết, Anawrahta thắng trận ở khắp 4 
phương trời. Anawrahla là một vị tướng rất hoạt-động, 
song ta thiếu bằng cứ cụ-thể đề biết rõ lãänh-vực các sự 
chiếm-cứ của ông ta; về phía Tây, hình như ông đã chiếm 
một phần của vương quốc Arakan; về phía Đông, truyền- 
thuyết cho là ông đã đánh Cao-Mên, nhưng lịch sử Cao- 
Mên đã không ghi lại cuộc chiến-tranh ấy. Còn về phía 
Bắc, hình như ông đã gây chiến với xứ Nam-Chiếu. Nhưng 
khi Anawrahla chết đi vào năm 1077, ông đề lại một 
lãunh-thồ rộng từ Bhamo ở Bắc cho tới vịnh Martaban 
và có lề cho tới cả Mergui ở phia Nam nữa. 


Vị vua kế-vị Anawrahta phải đương đầu: với một 
cuộc nồi loạn của dâu Môn trong tỉnh Pégou. Vua Kyanzit- 
tha, lên ngôi vào năm 1084, phải thắng nồi các tỉnh miền 
Nam trước khi chiếm lại Pagan. Vị vua này rất hâm-mộ 
văn-hóa Môn và là một Phật tử rất sùng đạo ; nhờ thế, 
quyền-lực của ông trên dân Môn đã được chấp nhận, 
Kyanzittha phái sứ-giả sang Trung-Hoa vào năm 1103 và 
1106 có lề là đề phát-triền sự buôn bán với miền Vân 
Nam. Ông cho xây đền Ananda ở Pagan, cho tu bồ 
những ngôi chùa khác, và khắc nhiều bia đá bằng tiếng 
Môn. 


Kyanzitha chết vào năm 1120, được kế vị bởi 
cháu là Alaungsithu. Vị vua sùng bái đạo Phật này 
thường đi thăm viếng khắp mọi vùng trong vương-quốc, 
đề xây cất đền thờ và khắc bia đá. Công-trình đẹp nhất 
của ông là đền Thatpinnyu, hoàn tất vào năm 1041. Song 
các sự vắng mặt thường xuyên của nhà vua làm chỏ 


ĐÔNG NAM Á 109 


tồ-chức hành-chánh thiếu kiểm-tra chặt chế, vì thế có 
nhiều sự nồi loạn và mất trật-tự. Những năm đầu, nhà 
vua phải dẹp loạn ở Tenasserim và ở miền Bắc Arakan. 
Sau hết, nhà vua bị áảm-sát bởi hoàng-tử Narathu, đã 
chiếm ngôi cha vào năm 1167. 


Với sự mưu sát này, vương-quốc Pagan bưởc vào 
một giai-đoạn rối-loạn và mất trật-tự, kéo dài cho tới 
năm 1173. Nguyên nhân sâu xa của tình-trạng mất trật-tự 
và của các cuộc nồi loạn này không rồö-rệt lắm, nhưng 
giai đoạn 1167-1173 đưa tới một sự biến đôi tinh-thần 
quan-trọng : trước 1167, ngôn-ngữ Môn là ngôn-ngữ được 
dùng trong các bản văn thạch ký, sau đó chúng ta thấy là 
chỉ còn ngôn ngữ Miến được dùng mà thôi. D.G.lS. HALL 
đặt câu hỏi là có phải các cuộc loạn trong giai đoạn 1167- 
1173 là một sự phản ứng của phong trào quốc gia Miến 
đề chống lại ảnh hưởng Môn không? Song đã có một 
cuộc cách mạng tỉnh thần đã loại hẵn ảnh hưởng Môn 
trong lịch sử vương quốc Pagan. 


Năm 1173 một vị vua mới lên ngôi, Ñarapatisithu, sẽ 
trị vì tới năm 1210. Triều đại này bắt đầu bằng một cuộe 
chiến tranh với Tích-Lan vì NÑarapatisithu đã bắt giam các 
đặc sứ của vua Tích-Lan và giữ một công chúa Tiích-Lan 
khi công-chúa này đi ngang vương quốc Pagan. Đề trả thù, 
vua Tich-Lan phái một đạo quân tới đánh phá một vài 
vùng của vương quốc Pagan. Song sự tranh chấp này 
không ngăn cẩn việc thắt chặt những mối dây liên lạc giữa 
Tích-Lan và Miến-Điện. Năm 1190, được đem nhập vào 
Miến-Điện đạo Phật cải cách bởi vua Tich-Lan Parakra- 


110 NGUYỄN THỂ ANH 


mabahu I (1153-1186). Nhà vua ủng hộ đạo Phật cải cách 
ấy và một sự ly giáo xảy ra ở Miến-Điện ; song đạo Phật 
Tích-Lan thắng thế dần dần nhờ ở sự hoạt động của các 
tu-sï. Nhiều tu-sĩ sang Tich-Lan đệ được phong tăng chức 
và đạo Phật trở nên một phong trào phồ biến trong nhân 
gian chớ không bị bắt buộc bởi triều đình. Đạo này bành 
trướng khắp Miến-Điện đề tràn tới dân Thái và Cao- 
Mên. Ảnh hưởng Tich-Lan cũng đưa tới một sự hoạt 
động văn nghệ rất mạnh, sản xuất nhiều tác phầm bằng 
chữ pali. 


Narapatisithu trị vì cho tới năm 1210. Quyền thế 
của ông rất vững chắc từ Mergui cho tới phía Bắc, cho 
phép ông phát triển các công trình dẫn thủy nhập điền 
trong vương quốc. Hai cái đền trong những đền chùa đẹp 
nhất của tỉnh Pagan (Gôdôpalin và Sonlamani) đã được 
xây dưới triều-đại này. 


Tiền bản thế kỷ XIIH là một giai đoạn rất hòa bình 
cho vương quốc Pagan. Trong giai đoạn này, các nhà vua 
ủng hộ đạo Phật và sinh hoạt tu hành phát triển mạnh. 
Năm 1254, một vị vua mới lên ngôi, Narathihapate, đã 
đề lại tiếng tăm là một ông vua chuyên chế. Ông ta không 
che chở tôn giáo nữa, cho xây chùa Mingalazedi và cho 
khắc một bia đá trong chùa ấy: vua tự gọi là «tồng tư 
lệnh một đội quân gồm 36 triệu quân», và « người nuốt 
300 đĩa cà ri hằng ngày » (9). 


(1) D.G.E. HALL. History of South-East Asia, tr. 131. 


ĐÔNG NAMÁ_ - 111 


Hình VII: Đền Gawdawpalin (Pagan) xây bồi 
vua NarapatisiLhu (1173 - 1210). 


112 NGUYÊN THẾ ANH 


Dưởi triều Narathihapate, quân Mông-Côồ đã chiếm 
xong Trung-Quốc. Năm 1271, người Mông-Cỗ đòi vuong 
quốc Pagan phải cống-hiến cho họ. Nhưng Narathihapate 
từ chối không tiếp các sứ giả Mông-Cồ và năm 1273, ông 
bắt giết những sứ giả khác do chính Hốt-Tất-Liệt phái tới. 
Bốn năm sau, Narathihapate lại tấn công một tiểu quốc 
trên sông Đại-Bình, vì vị chúa miền này đã qui phục người 
Mông-Cồ. Một đội quân Mông-Cồ được phái tới đề đánh 
bại quân Miến, và đuôi quân Miến đi (1277). Năm 1283, 
quân Mông-Cô xâm nhập vào miền thượng-lưu sông 
Irrawady, Narathihapate phải bỏ Pagan để chạy xuống 
miền châu thồ ở Bassein. 


Khi đó chính quyền trung-ương biến đi, miền Bắc 
Arakan nồi loạn và tuyên bố độc-lập, trong khi dân Môn 
ở miền Nam cũng nỗi loạn. Năm 1287, Narathihapate bị 
ảm sát bởi một người con của ông. Cùng lúc đó quân Mông 
Cồ chiếm Pagan; mục đích của người Mông-Cồ đã là tô 
chức Bắc và Trung Miến-Điện thành hai tỉnh của đế quốc 
Trung-Hoa và đề cho một hoàng-tử Pagan cai trị miền 
Trung Miến - Điện. VI thế, người con. độc nhất còn sống 
sót của Narathihapate là Kyôswa được đặt lên ngôi vương 
quốc Pagana. Nhưng miền đồng bằng Kyauksè bị kiềm tra 
bởi ba lãnh tụ giống dân Shan. Các lãnh chúa này sẽ 
ám sát lfyôswa vào năm 1298, đốt Pagan, và giết các 
người Tàu ở trong tỉnh ấy. 


Với Kyôswa, vương thống cai-trị Miến-Điện từ thế 
kỷ XI đã chấm dứt. Vương thống này đã xây cất nhiều đền 
chùa ở Pagan và xung quanh tỉnh này. Các sử gia thường 
phân biệt hai giai đoạn trong thuật kiến-trúc ở Pagan : 


ĐỘNG NAM Á 118 


— giai - đoạn 1044- 1113, ảnh- hưởng Môn chiếm 
ưu-thế với nhiều bia đá bằng chữ Môn. 


— giai-đoạn 1114-1287, với nhiều xu hưởng mới : 
cửa sồ nhiều cho phép các hành lang được chiếu sáng 
hơn, các hoạch đồ của đền chùa trở nên phức tạp, các 
đền thờ được xây cao hơn. 


@ 


114 NGUYÊN THẾ ANH 


CHƯƠNG III 


ĐÔNG.NAM-Á TỪ CUÓI THẾ.KỶ 
XIII ĐẾN CUỐI THẾ.KỶ XV 


Bắt đầu từ thế kỷ XIII, các quốc gia ở Đông-Nam- 
Á bước vào một giai đoạn lịch sử mới : với các sự xâm 
lăng của quân Mông-Côồ, người ta chứng kiến một sự suy 
đồi đần dần của ảnh hưởng ẤẨn-Độ. Thêm nữa, với sự 
định cư của các giống dân Thái đã từ miền Bắc tràn xuống 
kề.từ cuối thế kỷ XII, bẩn đồ chính trị của Đông-Nam-Á 
được xác định và sẽ không còn biến đổi nữa sau giai 
đoạn này, 


I.— SỰ KHỦNG HOẢNG CỦA CUỐI THẾ-KỶ THỨ XI. 


Theo sử gia Coedes (1), hậu bán thế kỷ XIII là một 
giai đoạn nguy hiềm đối với các quốc gia Đông-Nam-Á. 


(1) G. COEDES, Une période critiqgue đans lAsie du Sud-Est : 
le XIHIè siècle. 8. S. £. /., 1958, tr. 387-400. 


ĐÔNG NAM Á 11ỗ 


Các quốc gia này đã cho thấy những dấu hiệu suy yếu, và 
sự suy nhược này sẽ không cho phép họ chống đối một 
cách hữu hiệu các sự xâm lăng ngoại lai, Mông-Cô và Thái. 


4). Sự suy yếu của các vương quốc Đông-Nam‹Á. 


Các đại cường quốc ở Đông-Nam-Á còn có vẻ vững 
chắc trên các nền tẳng truyền thống của họ, trong tiền 
bán thế kỷ XII. Song ngay từ khi ấy, đã có thê nhận 
thấy vài dấu hiệu suy đồi trong các quốc gia này. 


Chiêm-Thành phải lùi trước áp lực của nước Đại 
Việt, đã phải thiên đô từ Indrapura, ở gần tỉnh Huế 
ngày nay, tới Vijaya, gần hải cảng Qui- Nhơn hiện tại. 
Mất các lãnh thồ miền Bắc, Chiêm-Thành hiện ra như 
một cơ thê thiếu mất những cơ quan trọng yếu của nó. 


Cao-Mên rất mạnh dưởi triều Jayavarman VỊI, với 
một lãnh thồ bành trướng tới cực độ ; nhưng đấy cũng 
là một nhược điềm vì sự mổ rộng quả trởn ấy làm cho 
vương quốc Khmer dễ bị ngoại xâm. Thêm nữa, các 
công trình xây cất vỲ đại của các vị vua là một gánh rất 
nặng đè lên vai thần dân. Cái chết của Jayavarman VII 
vào năm 1220 đã hiến cho dân Thái lập cư trong miền trung 
lưu sông Cửu-Long cơ hội để tự giải phóng. Giống dân 
Thái này tập trung xung quanh Sukhôthai, nơi giao điềm 
của các ảnh hưởng chính trị và văn hóa của các giống 
dân Khmer, Môn và Miến Pagan. Vào giữa thế kỷ “XIH, 
một vị lãnh tụ Thái của xứ Sukhô:hai đã được vua Cao 
Mên phong quan hàm cho và đã lấy một công chủa Cao 
Mên làm vợ. Sau những biến cố không được ghi lại rồ 


116 —— NGUYỄN THẾ ANH 


rệt trong lịch sử, vị lãnh tụ Thái này nồi loạn để chống 
lại quan tông trấn Khmer ở Sukhôthai. Với sự giúp đỡ 
của một tiều chúa Thái khác, ông đuôi vị quan Cao-Mên 
ra khỏi Sukhôthai và đặt đồng mỉnh của ông lên ngôi vua. 
Như thế, đã được thiết lập trong lưu vực sông Menam 
vương-quốc Thái thử nhất giành được độc lập, mà các 
nhà chép sử Trung-Hoa sẽ gọi là Xiêm-La. Rất sớm, tân 
vương quốc này đã có một chỉnh sách bành trướng rất 
có hại cho vương-quốc Khmer. 


Vương-quốc Miến-Điện Pagan cũng có một nhược 
điềm : đó là tính chất tạp chủng của dân chúng, gồm nhiều 
thành tố khác nhau : dân Môn trước kia làm chủ vùng 
châu thồ ; dân Thái từ phía Bắc xuống đã chiếm miền 
núi ; dân Miến đã dùng vũ lực để thống nhất sơn hà, 
nhưng đã tổ ra không đủ khả năng để tô chức một cách 
hữu hiệu nền hành chánh của vương-quốc. 


Còn trong quần đảo NÑam-Dương, chúng ta đã thấy 
là Crivijaya đã bị thiệt hại bởi chính sách trọng thương 
quá đảng của nó. Kê từ tiền bán thế kỷ XII,một phần 
lớn những lãnh thồ phụ thuộc Crivijaya irong bán đảo Mä- 
Lai đã tách ra khỏi đế quốc. Còn trong đảo Java, vương 
quyền có vẻ còn vững chắc cho tới bậu bán thế kỷ XIV, 
nhưng các sự phân tranh cho ta thấy rõ tình trạng suy 
yếu của các xã hội đã được khai hóa bởi Ấn-Độ. 


Vì thế, mặc dầu các vương-quốc ở Đông Nam Á 


đä được Ấn-Độ-hóa đến hơn mười thế kỷ rồi, nếu ngoài 
mặt còn tỏ ra là vững chắc, thật ra không còn đủ năng 


ĐÔNG NAM Á 117 


lực để chống đối một sự lay động của các nền tắng trên 
đó được đặt quyền lực của các vương-quốc này. Sự lay 
động đó sể hiện ra với sự xâm lăng của quân Mông-Cồ. 


b). Quân Mông-Cồ và các vương-quốc Đông-Nam.‹Á. 


Người Mông-Cồ bắt đầu bành trướng lãnh thồ của 
họ kể từ năm 1206 với Thành-Cát-Tư-Hãn ; công trình này 
được tiếp tục bởi Hốt-Tất-Liệt, sẽ thiết lập triều Nguyên 
vào năm 1279, Ngay từ khi được phong làm Đại Khả-Hần 
vào năm 1260, Hốt-Tất-Liệt đä cố gắng bắt buộc các vương 
quốc láng giềng của đế quốc nhà Tống khi xưa phải 
cống hiến cho Mông-Cồ. Ngay từ năm 1258, Đại-Việt đã 
phải chấp nhận quyền bá chủ của Đại Khả-Hãn Mông-Cồ. 


Năm 1282, quân nhà Nguyên bắt đầu xâm nhập 
vào bán đảo Đông-Dương. Mục đích của cuộc viễn chỉnh 
này là đề khuất phục xứ Chiêm - Thành, mà vua là In- 
dravarman V, lên ngôi từ năm 1266. Năm 1278, rồi năm 
1280, Indravarman V đã được Hốt-Tất-Liệt vời tới chầu ở 
Yên-Kinh, nhưng đã từ chối khéo bằng cách phái sứ giả 
mang lễ vật sang Trung-Quốc. Đến năm 1281, tướng 
Mông-Cồ là Toa-Đô được lệnh khuất phục Chiêm-Thành 
để đặt vương-quốc này dưới sự bảo hộ của nhà Nguyên, 
Dân Chàm không chấp nhận sự phụ thuộc ấy, và vua 
Thế-Tô nhà Nguyên mới quyết định trừng phạt Chiêm- 
Thành. 


Muốn tởi Chiêm-Thành, nhà Nguyên đòi vua Trần 
Nhân-Tông của nước Đại-Việt phải đề cho quân Nguyên 
đi qua lãnh thồ Đại-Việt. Nhưng vì khi bấy giờ Đại-Việt 


118 NGUYÊN THẾ ANH 


giao hảo với Chiêm-Thành, và cũng vì e ngại hậu quả 
không hay cho Đại-Việt, vua Trần Nhân-Tông mới từ 
chối lời đòi hỏi của NÑguyên-chủ. Toa Đô phải cầm quân 
di đánh Chiêm-Thành bằng đường biển; chiến thuyền 
nhà Nguyên tới vùng Bình-Định vào tháng giêng năm 1283. 
Indravarman V kịp thời rút quân khỏi kinh thành Vijaya 
và trốn vào trong miền nủi, để kháng chiến với quân 
Mông-Cồ ròng rã trong hai năm trời, Toa Đô phải trở về 
Trung-Hoa, một đội quân khác tới thay thế nhưng cũng 
không đạt được thắng lợi nào. Đầu nắm 1285, một đội 
quân hùng hậu dưởi sự lãnh đạo của Thoát-Hoan muốn 
dùng đường Lạng-Sơn qua Đại-Việt đề xuống đánh 
Chiêm-Thành. Nhưng quân Nguyên bị quân nhà Trần 
đánh bại và nhờ thế, Chiêm-Thành thoải nạn. Đề tránh 
hiềm họa quân Nguyên đừng tái xuất, Indravarman V 
phái sử giả vào tháng 10 năm 1285 sang triều cống 
Nguyên -Thế-Iồ. 


Cao-Mên cũng đã phẩi chịu áp lực của Mông-Cồ, 
song không bị thiệt hại nặng bằng Chiêm-Thành. Sau 
Jayavarman VĨI, vua Indravarman II đã trị vì cho tởi năm 
1243; vị vua kế tiếp là Jayavarman VIIL Dưởi triều đại 
Jayavarman VIII, một đội quân Nguyên xâm nhập vào 
Cao-Mên vào năm 1283, có lẽ bằng con đường đi từ Quảng- 

-Trị tới Savannakhet. Song đội quân này, bị vua Cao-Mên 
bắt sống, sẽ không bao giờ trở vẽ Trung-Quốc. Nhưng 
Jayavarman VIII đã không khai thác thắng lợi này, mà 
trái lại lại cống hiến nhà Nguyên vào năm 128ã. 


ở Miến-Điện, như chúng ta đã thấy, quân nhà 


ĐÔNG NAM Á 119 


Nguyên chiếm Pagan vào năm 1287. Sự hiện diện của 
quân đội ngoại bang này đã làm tỉnh Pagan bị thiệt hại 
nhiều hay ít, điều ấy không rõ lắm. Sự chiếm cứ Miến 
Điện cũng không có một hậu quả chính trị lâu dài nào 
đối với đế quốc Mông-Cồ. Nhưng nó gây nhiều phản 
hưởng trọng đại trong lưu vực sông Menam, vì nó giải 
phóng dân Thái ở đây. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này. 


Chúng ta cũng đã thấy rằng nhà Nguyên muốn mở 
rộng khu vực ảnh hưởng cả trong vùng NÑam-Dương nữa. 
Kê từ năm 1279, nhà Nguyên luôn luôn đòi vương quốc 
Java phải phái tởi Yên-Kinh một phần tử của hoàng gia 
đề làm con tin; nhưng vua Kritanagara đã không thuận, 
và hoàng đế nhà Nguyên đã phái một đội quân tới Java 
vào năm 1292, Khi đó có một cuộc nội loạn ở Java, và 
quân Mông-Cồ bất ngờ đã lại giúp con rễ của Kritanapara 
là Vijaya khôi phục lại vương quyền. 


Rốt cuộc, các đội quân viễn chỉnh mà nhà Nguyên 
phái xuống Đông-Nam-Á đã không cho phép nhà Nguyên 
chiếm cử một lãnh thồ nào cả. Nhưng các cuộc viễn 
chính này lại rất quan trọng đối với các vương quốc 
Đông-Nam-Á, vì chúng đề lại những hậu quả chỉnh trị 
vô lường. 


c). Sự xuất hiện của các vương quốc Thái. 
Trong tiên bản thế kỷ thử VIHI, khi được thiết lập 


xứ NÑam-Chiếu trong vùng Tây-Bắè xứ Vân-Nam, xứ này 
bị chiếm cử bởi dân tộc Thái. Giống dân này trong các 


120 NGUYỄN THẾ ANH 


thế kỷ IX, %4 và XI vẫn tiếp tục tiến dần xuống miền 
Nam, từ những vùng ranh giới giữa Tây-Tạng và Trung 
Hoa. Từng nhóm Thái nhỏ xâm nhập vào trong các đoàn 
thề Khmer, Môn và Miến. Ngay từ năm 1096, ở phía Bắc 
tỉnh Rahèng, nơi con sông Mè Phing và Menam hợp lưu, 
đã được thành lập một tiêu quốc Thái độc lập, xứ 
Phayao. Vào cuối thế kỷ XII, cũng được thành lập nhiều 
tiều vương quốc Thái ở miền Nam xứ Vân-Nam. Vào 
năm 1238, chúng ta đã thấy hai vị tướng Thái lật đồ vị 
quan Cao-Mên cai trị Sukhôthai đề lập nên vương quốc 
Sukhôthai. Cũng trong tiền bán thế kỷ XII, người Thái 
đã theo thung lũng sông Nam U đề tới chiếm miền Luang- 
Prabang. Nhưng trong phần lớn các trường hợp, những 
sự chiếm cứ này không phải là hậu quả của một sự di 
dân đại qui mô, mà chỉ là một sự kiểm tra quyền thế 
bởi một giai cấp lãnh đạo thuộc giống Thái. 


Năm 1253, Mông-Cồ sáp nhập xử Vân-Nam, nhưng 
không muốn thiết lập trật tự trong các tiều-quốc hay 
biến động phia Bắc Miến-Điện ngày nay, vì sự chia vụn 
quyền hành trong miền này rất có lợi cho người Mông 
Cồ, và có lẽ người Mông-Cồ đã phải các đội quân viễn 
chỉnh tới đây chỉ với mục đích duy nhất là đề kiêm tra 
sự buôn bán trong vùng này. 


Năm 1287, quân Mông-Cồ chiếm Pagan làm cho 
triều thống Miến biến đi và địa bồn sông lrrawady lâm 
vào một tình trạng rối loạn. Chính sách của Hốt-Tất-Liệt 
vẫn là phân chia để cai trị và đã tạo nên nhiều tiêu quốc. 
Dân Thái đã lợi dụng được cơ hội đề chia xế quyền 


ĐÔNG NAM Á 121 


hành ở miền Nam, nhất là ở Martaban cũng như ở trong 
các địa hạt của miền đồng bằng trồng lúa Kyauksè, phía 
Đông Pagan. 


Cũng vào năm 1287, ba ông hoàng Thái hợp nhau 
lại đề thỏa thuận một sự liên minh với nhau : 


— Ngan Mường, lãnh tụ của tiểu quốc Phayao. 


— Mangray, đã tạo lập tỉnh Chiêng Ray vào năm 
1262, rồi bành trướng lãnh thồ của ông sang phía Đông 
Bắc và Tây Nam. 


— Rama Khamhèng, chúa xứ Sukhôthai. 


Với sự liên mỉnh giữa ba ông hoàng Thái này, sự 
bành trướng lãnh thồ các vương quốc Thái bắt đầu. Ngay 
năm 1288, Mangray chiếm lấy trong miền thượng lưu 
thung lũng sông Menam tỉnh Lamp'un, kinh đô của vương 
quốc Môn Haripunjaya, và kiềm tra tất cả vương quốc 
ấy vào năm 1291-1292..Năm 1296, Mangray xây một thủ 
đô mới, Chiêngmai, cách Lamp'un vào khoảng 20 cây 
số về phía Bắc, 


Cùng một lúc vua Sukhôthai Rama Khamhèng đã 
.khuất phục được một số lớn bộ tộc Thái và mở rộng lãnh 
thồ của ông ta bằng cách chiếm đất của Cao-Mên. Vào 
khoảng 1294, Rama Khamhèng xâm nhập vào bán đảo 
Mã-Lai và làm chủ được miền này, lợi dụng sự tan rä của 
đế quốc Crivijaya. Vào cuối thế kỷ XIII, các lãnh thồ của 
Rama Khamhèng mở rộng phia Bắc tới vị trí Luang Pra- 


122 NGUYỄN THẾ ANH 


bang ngày nay, phia Đông tởi Vientiane, phía Nam tới 
Ligor và phía Tây tới tận Pégu. Sự chiếm cứ các tỉnh của 
vương-quốc Khmer trong thung lũng sông Menam và 
sông Cửu-Long đã là kết quả của nhiều cuộc chiến tranh 
ác liệt mà sứ giả nhà Nguyên phái tới Cao.Mên vào năm 
1296, Chu Đại-quân, đã gọi là raột sự chiến đấu trong 
đó «tất cả dân chúng Khmer đã phải đầu quân và tất 
cả vương-quốc đã bị tàn phá ›. 


Nhờ những sự chiếm cứ ấy, vương-quốc Thái đã 
có thể tiếp xúc với các ảnh hưởng Khmer, Môn vá Miến. 
Cao-Mâên đã truyền cho dân Thái cách thức tô chức chính 
trị, văn hóa vật chất, chữ viết và nhiều đanh từ. Còn dân 
Môn và dân Miến đã hiến cho dân Thái những PhjÊn 
thống pháp luật từ Ấn-Độ tới và nhất là đạo Phật tiêu 
thừa của Tich-Lan. Nhiều sứ bộ lại còn được phái sang 
Trung-Quốc, và chính cả Rama Khamhèng hình như 
cũng đã thăm Trung-Quốc hai lần. 


Tóm lại, kết quả quan trọng nhất của các biến cố 
của thế kỷ XII trong bản đảo Đông-Dương là sự chỉnh 
phục nền độc lập bởi đân Thái. Các vương-quốc bị thiệt hại 
bởi sự kiện này và bởi chính sách bành trướng của dân 
Thái là các vương-quốc chịu ảnh hưởng của Ấn-Độ : Cao 
Mên, Crivijaya, vương-quốc Miễn Pagan. 


d). Sự suy đồi trong lãnh vực văn hóa. 


Sự đảo lộn chính trị đi đôi với nhiều biến đồi lớn 
trong lãnh vực văn hỏa. Vào đầu thế kỷ XIV, nền văn hóa 


ĐÔNG NAM Á 143 


Bắc phạn sẽ hoàn toàn suy đồi : các lời ghỉ tạc trên đả 
bằng tiếng Bắc phạn chấm dứt với năm 1253 ở Chiêm- 
Thành, 1330 ở Cao-Mên, 1378 ở Sumatra. Trong địa bồn 
các con sông Cửu-Long và Menam, những di sản của 
Ấn-Độ giáo và của đạo Phật đại thừa được thay thế vào 
thế kỷ XII-XIV bởi đạo Phật cải cách, nhập cảng từ 
Tich-Lan vào cuối thế kỷ XIH bởi dân Môn của vương 
quốc Miến và được truyền bá sau này bởi dân Thái, Còn 
ở Sumatra, đạo Hồi đã xuất hiện ngay từ năm 1281, và 
Marco Polo chứng kiến sự hiện điện ở Sumatra của tôn 
giáo này vào năm 1294. 


Trong khu vực nghệ thuật có hai khuynh hưởng : 


— Hoặc là sự tái phát của thầm mỹ quan bản xử, 
làm biến đồi các nét chính của thuật kiến trúc, cùng 
một lúc nó đem nhập vào thuật điêu khắc một kiêu thức 
nắn nót, một sự trần thiết rườm rà, càng ngày càng khác 
xa các tiêu chuần Ẩn-Độ, 


— Hoặc là một sự khô khan hóa sủa nghệ thuật, 
gây nên bởi đạo Phật cải cách của Tich-Lan, trên nguyên 
tắc thù nghịch với sự sùng bái cả nhân và không thuận 
tiện cho sự phát triền nghệ thuật. 


Điều chắc chắn là sự suy đồi của văn minh Ấn-Độ 
trong khắp Đông Nam Á vào thế kỷ XIII đã thêm mau 
chóng sau sự lay chuyền gây nên bởi áp lực của quân 
Mông-Gồ, song đã không bị trực tiếp đưa tới bởi áp lực 
ấy : các triệu chứng suy đồi đã hiện ra từ thế kỷ trước. 
Theo COEDES, nguyên ;nhân sâu xa của sự suy đồi này 


124 NGUYỄN THẾ ANH 


là văn minh Ấn-Độ đã được tiếp nhận bởi một số dân 
bản xử càng ngày càng đông, và khối dân này đä đem 
nhập vào văn minh ấy những khuynh hưởng đặc biệt của 
dân tộc họ ; cùng mội lúc, đã dần dần biến đi giai cấp 
quí phái thượng lưu, giai cấp bảo thủ của văn hóa Phạn. 
Sự lay chuyền đưa tới bởi các sự chiếm cứ của quân 
-'Mông-Cồ đã chỉ là một yếu tố kết thúc sự tan rã của 
các vương-quốc cũ, của các phức thể văn hóa cũ : đế 
quốc Khmer, vương-quốc Chiêm-Thành, vương-quốc 
Miến Pagan, để quốc Crivijaya. 


I.— VƯƠNG.QUỐC THÁI HAY XIÊM.LA. 


a). Vương-quốc Sukhôthai. 


Chúng ta đã thấy ở trên là dân Thái miền thượng 
lưu sông Menam đã lật đồ sự đô hộ của đân Khmer để 
tạo nên ở Sukhôthai vương-quốc Thái độc lập đầu tiên. 
Vào khoảng 1291, đưởi triều Rama Khamhèng, dân Thái 
kiềm tra phần lớn bán đảo Mã-Lai, và chiếm lấy những 
länh thồ quan trọng trong miền Đông và Đông Bắc xứ 
Thái-Lan hiện tại. 


Rama Khamèng trị vì, theo giả thuyết của COEDES, 
cho tới năm 1318 và được kế vị bởi con là Lo Thai. Vị 
vua này phái vài đội quân viễn chinh tới phía Martaban, 
nhưng không gặt được kết quả nào. Dưởi triều Lo Thai, 
sự bang giao giữa Sukhỏthai và Tích-Lan trở nên mật thiết 
hơn, làm cho nghệ thuật của xứ Sukhôthai khi bấy giờ 
chịu nhiều ảnh hưởng của Tích-Lan. 


ĐÔNG NAM Á 125 


Lo Thai được kế vị bởi con Ông là Lu Thai, vào 
năm 1347, Vị vua này là một nhân vật hiếu học và đã 
biên soạn một quyển vũ trụ luận ngày nay còn được lưu 
truyền. Các bia đá ghi lại là nhà vua không nhòm ngó 
đất đai của người khác và sẵn sàng theo một chính sách 
ôn hòa. Nhưng vào năm 1349, vị vua ưa chuộng hòa bình 
này phải nhìn nhận quyền bá chủ của một quốc gia khác 
mới được thành lập trong hạ lưu sông Menam : một vị 
chúa Thái, dòng đổi của ông hoàng Mangray, người thành 
lập tiều quốc Chieng Mai, đã đặt thế lực của ông trên 
lãnh thồ của vương-quốc Mỏn Dvaravati cũ. Sau đó, con 
rễ của ông thay thế ông đề cai trị lãnh thồ này. Nhưng 
vào năm 1347, dịch tả bộc phát ở thủ đô làm ông hoàng 
này phải thiết lập trên sông Menam, nơi hợp lưu nhiều 
giang đạo, một tỉnh mới đặt tên là Dvâravâti Cri Ayud- 
hya (Ayuthya). Năm 1349, ông cầm quân đi khuất phục 
xứ Sukhôthai ở phía Dắc : vua Sukhôthai La Thai không 
chốñg cự, chịu phbục tùng và từ bổ ngai vàng vào năm 
1361 đẻ mang áo cà-sa. Năm 1350, vua xử Ayuthya lấy 
danh hiệu là Râmadhipati. 


Giai đoạn thử nhất của lịch sử Thái-Lan như thế 
chấm đứt vào năm 1350; đấy là giai đoạn của vương 
quốc Sukhôthai, đã kéo dài từ 1220 đến 1350. Trung tâm 
của quyền lực sau đó đã dời xuống miền Nam, từ 
Sukhôthai xuống Ayuthya, nghĩa là xuống gần Angkor 
hơn. Một giai đoạn khác mở đầu với một cuộc chiến tranh 
dài giữa Cao-Mên và vương quốc Thái, thỉnh thoảng ngắt 
quầng bởi những cuộc nồi loạn ở trong các tỉnh miền 
Bắc Sukhôthai và bởi những sự tranh chấp với xử 


126 NGUYÊN THẾ ANH 


Chieng Mai. Giai đoạn này kéo. dài từ thế kỷ XIV cho 
tới tiền bán thế kỷ XVI, và cho thấy dân Thải bành 
trưởng về phía Đông và phía Bắc. 


b). Tổ chức của vương quốc Thái. 


Người ta biết rất ít về lồ chức chính trị và xã hội 
của vương quốc Thái. COEDES cho rằng tồ chức ấy chịu 
ảnh hưởng của hai yếu tố : 


— ảnh hưởng của Mông-Cồ trong cơ cấu xã hội; 


— phản ứng của tỉnh thần dân chủ của dân Thải 
chịu ảnh hưởng của đạo Phật, trước sự tô chức quí tộc 
của Cao-Mên, 


Cũng như Đại-khả-hãn Mông-Cồ cầm đầu hoàng 
gia và đứng đầu tô chức xã hội, Râma Khamhèng tự gọi 
là phỏ khum (bố khum), trong khi các hoàng tử và các 
quan đại thần được gọi là lục khum (con khum). Trong 
xã hội Mông-Cồ, giai cấp chiến sỉ cùng với các giai cấp 
bình dân gồm những dân tự do, được phân biệt với 
nông nô gồm những giống dân không phải là Mông-Cồô. 
Ở Sukhôthai cũng thế, giai cấp chiến đấu người Thái 
được phân biệt với các giống dân bị khuất phục; danh 
từ « Thái » có nghĩa là người «tự do», Dân bản xứ được 
nhập vào trong tồ chức xã hội Thái với tư cách nô lệ. 


Khi đã giành được độc lập sau khi lật đồ sự đô 
hộ của người Cao-Mên, người Thái của vương quốc 
Sukhôthai, hoàn toàn khác biệt với dân Khmer trên 


ĐỒNG NAM Á 127 


phương diện chủng tộc và có một tồ chức chính trị xã 
hội và tôn giáo khác biệt với tồ chức của Cao-Mên, hình 
như đã muốn đi ngược lại chính sách của hủ cũ của 
họ về mọi phương diện. 


Trong khi vua Cao-Mên hoàn toàn cách biệt với 
thần dân đến nỗi mà ông thường được gọi dưới đanh từ 
«bụi của gót chân thần linh của vua », thì vua Râma 
Khamhèng được coi như là cha mẹ dân và rất gần gũi với 
đân chúng. Ở Cao-Mên có một hệ thống thuế mả và sưu 
dịch hết sức nặng nề, trong khi ở Sukhôthai thương mãi 
hoàn toàn tự do, không phải chịu quan thuế, Hệ thống 
thuế má cũng rất nhẹ, sưu dịch được tính đúng với khả 
năng của người dân trong khi các kể già nua được miễn. 
Trong các vấn đề kế thừa, gia tài được hoàn toàn truyền 
lại cho người kế tự mà chính phủ không triịch ra một 
khoản nào hết. Tô chức tư phán ở Cao-Mên rất phức tạp 
và các hình phạt rất nặng nề Ngoài tử hình, còn có những 
thề hình hết sức nặng. Ở Sukhôthai, thường dân có thề 
khống tố tới nhà vua và cả tử hình cũng như thê hình 
đều không được biết tới. Sử gia COEDES đã có thê nói là 
giữa hai tồ chức Cao-Mên và Sukhôthai, sự khác biệt đã 
rõ rệt đến nỗi ta phải thấy là các vị vua Sukhôthai đã 
muốn phản ứng lại một quá khứ thù ghét đề thiết lập 
một tồ chức mới. 


Nhưng khuynh hưởng ấy đã biến. đi với sự thành 
lập vương quốc Ayuthya, Thay vì chống đối lại vương quốc 
Angkor, triều đại mới này có về cố gắng bắt chước theo 
Cao-Mên. Vua Ayuthya không phải là cha mẹ của dân nữa, 


128 NGUYÊN THẾ ANH 


mà là một đức Phật sống và hoàng thái tử được gọi là 
Buddhànkura nghĩa là « mầm sống của đức Phật »; nghỉ lễ 
triều đình Ayuthya đã mượn lại tất cả các đanh từ Khmer 
dành riêng cho nhà vua và các hành vi của nhà vua. Các 
đạo luật được gản cho vị vua thiết lập Ayuthya cũng bắt 
chước theo các đạo luật Khmer cũ. Về văn nghệ cũng. 
thế, các bài thơ đầu tiên sáng tác ở Ayuthya cũng chịu 
ảnh hưởng của thỉ ca Khmer... 


c). Vương-quốc Ayuthya. 


Vị vua thiết lập Ayuthya, Ramadhipati, cai trị trực 
tiếp một lãnh thồ gồm miền hạ lưu sông Menam và phần 
lớn bản đảo Mầä-Lai. Ngoài ra, quyền bá chủ của nhà vua 
còn mổ rộng tới Sukhôthai về phía Bắc, và Malacca về 
phía Nam. Trọng tâm của vương quốc Thái được dời 
xuống miền Nam, xuống gần kinh đô Cao-Mên hơn : ngay 
từ năm 153, Ramadhipati đã tìm cách khuất phục Cao- 
Mên. Một giai đoạn chiến tranh đài bắt đầu giữa Ayuthya 
và Cao-Mên, nhưng thỉnh thoảng bị ngứt quãng vì vua 
Ayuthya phải đi chỉnh phạt xứ Sukhôthai nồi loạn và xứ 
Chieng Mai có một thái độ thù nghịch. 


Vào năm 1370, Sukhôthai cho thấy những dấu hiệu 
muốn lấy lại độc lập. Năm 1371, vua Ayuthya phải cầm 
quân lên miền Bắc và chiếm được nhiều tỉnh, Từ năm đỏ 
cho tới 1378, không năm nào mà quân Ayuthya không 
xâm lăng vào Sukhôthai, làm cho Sukhôthai phải thần phục 
và phải nhường lại cho vua Ayuthya các lãnh thồ miền 


ĐÔNG NAM Á : 129 


Tây. Sau đó, vua Sukhôthai được phép cai trị các lãnh 
thồ còn lại với tư cách một chư hầu của vua Ayuthya. 


Sự bành trưởng của Ayuthya về hưởng Bắc gây 
khó khăn với vương quốc Chieng Mai. Năm 1387, xảy ra 
một vấn đề tranh giành vương quyền ở Chieng Mai. Một 
trong những nhân vật nhòm ngó ngôi vua cầu cửu vua 
Ayuthya. Một đội quân Thải được phái lên miền Bắc 
nhưng bị đại bại ở gần tỉnh Chieng Mai. 


Sau năm 1390, vua Chieng Mai viện cớ giúp xứ 
Sukhôthai lấy lại độc lập đề đưa quân nhập vào lãnh thô 
của xử nầy. Nhưng vua Sukhôthai biều rõ mục tiêu thực 
thụ của vua Chieng Mai là tìm cách kiềm tra Sukhôthai 
đề dùng lãnh thồ ấy làm căn cứ tấn công Äyuthya, cho 


nên đã chống lại và đã đuồi quân Chieng Mai ra khỏi 
Sukhóthai. 


Các vấn đề khó khăn giữa Ayuthya và Chieng 
Mai tiếp tục được đặt vào đầu thế kỷ XV. Năm 1411, vua 
Ayuthya can thiệp vào nội bộ của nước Chiêng Mai một 
lần nữa nhưng không thành công. 


Năm 1424, một vị tân vương lên ngôi ở Ayuthya : 
Boromaraja II (1424-1448). Biến cố chính xảy ra dưởi triều 
này là Angkor bị lấn công và chiếm cứ vào năm 1431 bởi 
quân Thái. Với sự chiếm cứ này giai đoạn Đế-Thiên Đế- 
Thích của lịch sử Cao-Mên chấm dứt. Nhưng Boromaraja 
II đã thất bại khi mưu toan đặt một vị vua bù nhìn lên 
trên ngôi bảu của Cao-Mên. Vua Thái như thế đã không 
đạt được mục tiêu của ông là làm cho Cao-Mên trở thành 


130 — NGUYÊN THẾ ANH 


một nưởc chư hầu; ông cũng không chiếm được thêm 
một lãnh thồ nào và biên niên sử Cao-Mên chép là 
không bao lâu sau 1431, chiến tranh lại bùng nồ giữa 
Ayuthya và Cao-Mên. 


Năm 1438, một biện pháp được áp dụng đề củng cố 
vương quốc Ayuthya: những lãnh thồ còn tự trị của 
Sukhôthai đươc sáp nhập nốt vào vương quốc Ayuthya 
đề trở thành một tỉnh của vương quốc. Hoàng tử Rame- 
suen được cử làm tồng đốc tỉnh ấy. Sau đó, vào năm 1442, 
một cuộc nội loạn gây nên bởi vấn đề kế vị ở Chieng Mai 
hiến cho vua Ayuthya một cơ hội mới đề can thiệp. 
Nhưng Ayuthya lại gặp thất bại một lần nữa: quân 
Chiêng Mai đã thắng quân Ayuthya, 


Hoàng tử Ramesuen nối ngôi vua cha dưởi danh 
hiệu Boromo 'Trailokanat, thường gọi tắt là Trailok (1448- 
1488). Triều đại đài 40 nắm này là một trong những triều 
đại quan trọng nhất của lịch sử Ayuthya. Khuynh hướng 
tập trung quyền hành của nhà vua hiện ra rõ rệt đưởi 
thời Trailok. Cho tới bấy giờ, các tỉnh khác nhau của 
vương quốc gần như không bị kiềm tra bởi chính phủ 
trung ương và được cai trị một cách độc lập bởi các 
quản tông đốc. Đề kiềm tra các vị đại lãnh chúa này, chính 
phủ trung ương được tồ chức thành nhiều bộ dân sự và 
quân sự. Về phía dân sự, có : 


— Bộ Nội-vụ, mà vị bộ trưởng cũng kiêm chức 
thủ tướng. 


ĐÔNG NAM Á 131 


— Bộ Quản-trị địa-phương, coi về đô thành và 
tỉnh Ayuthya. 


— Bộ Tài-chánh, cũng lo về những vấn đề ngoại 
thương. 


— Bộ Canh-nông. 


— Bộ Vương-gia có nhiệm vụ trông coi cung điện 
và tư pháp. 


Nền hành chánh quân sự cũng được chia thành 
nhiều Bộ, điều khiển bởi các Bộ-trưởng, 


Sự tồ chức này sẽ là tồ chức của chính phủ trung 
ương Thái cho tới thế kỷ XIX. Đối với các vương-quốc 
Đông-Nam-Á khác, đã không có một sự phân biệt quan 
chức rõ rệt, sự phân chia lãnh vực hành chánh trong 
vương-quốc Thải đä tô ra rất là tiến bộ. 


Trailok cũng thực hiện một sự cải cách về mặt xã 
hội. Từ xưa, trong chế độ xã hội Thái, mỗi người có 
quyền làm chủ một số đất đai tùy theo người ấy thuộc 
giai cấp xã hội nào. Trailok sửa đồi chế độ này bằng 
cách xác định những qui chế rổ rệt về diện tích đất được 
phân phối cho mỗi giai cấp xã hội : một lãnh chúa 
(Chao Phía) được quyền chiếm hữu vào khoảng 1.500 
mẫu tây, còn mỗi phần tử của giai cấp xã hội thấp nhất 
được 2 mẫu tây. Chế độ này cho phép nhà vua đài thọ 
các công chức, vì chưa có chế độ lương bồng : mỗi công 
chức được phát một số đất, và sống nhờ lợi tức của đất 
đai ấy. 


132 NGUYỄN THẾ ANH 


Trailok bị bận tay nhiều bởi một cuộc chiến tranh 
đài với vua Chiẻng Mai là Tilokaraja. Nguyên: nhân của 
cuộc chiến này là sự bất mãn của Sukhôthai, từ khi bị 
sáp nhập vào vương-quốc Ayuthya. Năm 1451, tổng đốc 
tỉnh Sawankhalok đề nghị với vua Chieng Mai sẽ trở 
thành chư hầu của Chieng Mai, nếu được giúp sức trong 
cuộc nồi loạn của ông để chống lại vua Ayuthya. Ñgay 
lập tức, vua Chieng Mai phái một đội quân xâm nhập 
vào Sukhôihai, nhưng bị đầy lui. Năm 1460, tồng đốc 
Sawankhalok trốn sang Chieng Mai và xui khiến vua 
Chieng Mai lại xâm lăng vương quốc Thái một lần nữa. 
Năm 1461, quân Chieng Mai chiếm tỉnh Sukhôthai và vây 
tỉnh Pitsanulok. Song một cuộc xâm lăng từ Vân-Nam 
xuống bắt buộc quân Chieng Mai phải rút về đề bảo vệ 
lãnh thồ. Năm 1462, quân Thái chiếm lại Sukhôthai, 
nhưng vua Chieng Mai vẫn kiểm tra tỉnh Sawankhalok. 


Thấy rằng chống đối với Chieng Mai bằng vũ khí 
không hiệu quả, Trailok mới tìm những biện pháp khác. 
NÑăm 1467, ông phái một tu sĩ Miến-Điện tới triều Chieng 
Mai đề gây bất hòa tại triều đình. Những lời dèm pha 
của sgián điệp viên » của vua Thái đã gây rối ở Chieng 
Mai, làm hoàng thái tử và một vị quan đại thần bị xử 
tử. Chiến tranh giữa Ayuthya và Chieng Mai lại bùng nỗ 
vào năm 1484, và sẽ tiếp tục mà không đưa tởi một kết 
quả nào. 


Trailok chết vào năm 1488, được kể vị bởi Boro- 
maraja HI (1488-1491). - Vị vua này chết sớm, được nổi 


ĐÔNG NAM Á _ 133 


ngỏi bởi em là Ramathibodi II. Ñgay từ khi lên ngôi, 
Ramathibodi II đã phải đổi phó với một cuộc xâm lăng 
mới của quân Chieng Mai. Rồi vào năm 1508, quân Chieng 
Mai lại tấn công Sukhôthai, khiến quân Thải nhập vào 
Chieng Mai để trả đũa. Năm 1515, quân Chieng Mai chiếm 
Sukhôthai và Kamphengphet, nhưng đại quân do chính 
vua Thái chỉ huy đã đuôi quân Chieng Mai chạy tới bờ 
sông Me Wang, gần NÑakhon Lamphang. 


Với triều đại của Ramathibodi II, ta bước vào một 
giai đoạn lịch sử mới của Đông-Nam-Á, với sự xuất biện 
của Bồ-Đào-Nha. Sau khi Duarte Fernandez chiếm Malacca 
năm 1ỗ11, sứ giả Bồ-Đào-Nha được phải tới chầu vua 
Thái. Tuy vua Ayuthya vẫn tự coi là bá chủ của tất cả 
bán đảo Mä-Lai, nhưng bận chiến tranh với Chieng Mai, 
đã không thể phản đối sự chiếm cứ Malacca bởi người 
Bồ-Đào-NÑha được. Một hiệp ước được ký vào năm 1516, 
cho phép các thương gia Bồ-Bào-Nha được quyền buôn 
bản ở Ayuthya, Tenasserim, Mergui, Patani và Ligor. 


III.— CAO - MÊN. 
a) Sự phản ứng của Ấn-Đậ giáo. 


Với Jayavarman VIII (1243-1295), có một sự phản 
ứng về mặt tôn giáo. Nhà vua tái lập sự thờ thần Civa, 
đỉ ngược lại truyền thống Phật-giáo của tiên vương: các 
pho tượng Phật tạc dưởi thời Jayavarman VII và Indra- 
varman ÏI bị phá hủy, nhà vua dùng những người Bà-La- 
Môn làm cận thần. Nhưng khối lớn dân chúng và đa số 


134 NGUYỄN THẾ ANH 


lam $V tiến hành củo dân Thái 
EE ae về tớ tg xu 
Em Viêng quốc Khmor váo thẩkỹ XV 


Hình IX : Vương-quốc Khmer và đân Thái. 


ĐÔNG NAM Á 


các quan lại đều theo đạo Phật. Dân chúng thì muốn cỏ 
một tô chức chính trị và xã hội đễ dãi hơn mà tôn giáo 
Ấn-Độ không hiến cho họ : Ấn-Độ giáo chỉ đành ưu quyền 
cho một giai cấp thượng lưu gồm những tu sĩ Bà-La-Môn. 
và những tướng sỉ cai trị với sự hô lệ hóa của hàng vạn 
tù binh chiến tranh và nông dân. Nhiều lần dân chúng 
đã nồi loạn đề phản đối chế độ sưu dịch quá nặng nề 
mà nhà vua đòi hỏi đề xây cất các đền thờ Bà-La-môn. 


Trên phương diện đối ngoại, Jayavarman VIII cũng 
gặp khó khăn vì phải đương đầu với những đe dọa mới. 
Năm 1282, một đội quân Mông-Cồ đã xâm nhập vào Cao- 
Mên Jayavarman VIII đä thắng đội quân ấy nhưng vì e 
ngại lực lượng của Mông-Cồ, đä phải cống hiến cho nhà 
Nguyên vào năm 1285. Không bao lâu sau đó, Cao-Mên 
phải đương đầu với sự xâm lăng của dân Thái đã muốn 
kiềm tra địa bồn sông Menam và miền thượng lưu sông 
Cửu-Long. Tất cả dân chúng Cao-Mên đã được động 
viên để chống lại sự tấn công của dân Thái, nhưng bị tôn 
thất rất nhiều. Rốt cuộc dân Thái đã tạo lập vương quốc. 
Thái với một phần lãnh thồ của Cao-Mên. 


Những khó khăn ấy cho phép con rễ của Jayavar- 
man VII chiếm ngôi vua một cách dễ dàng : Indravarman 
HI (1295-1308) theo đạo Phật tiều-thừa mà Tamalinda đã 
đưa từ Tieh-Lan về. Indravarman III là vị vua đầu tiên 
đã dùng tiếng Nam-phạn (Pali), thánh ngữ của Phật-giáo, 
đẻ thay thế tiếng Bắc-phạn (Sanscrit) của Bà-La-Môn trên 
các bia đá. 


186 NGUYỄN THẾ ANH 


Dưới triều lndravarnan II, Cao-Mên được hòa 
bình, nhưng tình trạng thái bình ấy không lâu bền. Với 
Indrajayavarinan (1308-1327), triều đình lại trở lại với 
sự thờ thần Civa, giai-cấp Bà-La-Môn lại có rất nhiều ảnh 
hưởng đối với nhà vua, các Phật-tử lại bị đàn áp, các 
tượng Phật bị phá hủy. Thái độ của nhà vua gây nên 
nhiều cuộc loạn tôn giáo trong nước, trong khi chiến 
tranh tái diễn với vua Thái, có cơ hội viện cớ bảo vệ 
Phật-giáảo. Quân đội Thái lại xâm nhập vào lãnh thồ Cao- 
Mên. 


Năm 1327, Indrajayavarman được nối ngôi bởi 
Jayavarman IX Paramecvara (1327-1336). Vị vua này cũng 
cố gắng phục hưng Ấn-Độ giáo, song vấp phải một sự 
phản ứng mănh liệt của dân chúng. 


b). Cuộc cách mạng giữa thế kỷ XIV. 


Truyền thuyết Cao-Mên kể lại là vị cai đội coi 
sóc vườn tược của nhà vua, một buồi tối kia đẩ đâm 
chết nhà vua vì tưởng nhầm nhà vua là kế trộm. Thay 
vì kết án kể giết vua ấy, các bộ trưởng và các quan họp 
nhau lại và bầu người ấy lên làm vua : vua Chay (1336- 
1340) mới lấy công chúa con vua Jayavarman IX vừa bị 
giết làm vợ, đề mọi người thừa nhận sự tiếm ngôi vua ấy. 


Vụ ám sát này đưa Lổi một cuộc cách mạng toàn 
diện ở Cao-Mên. Các vị vua Khmer trước kia tự coi là 
dòng đồi mặt trăng hay là mặt trời; vì là dòng đổi thần 
thánh nên sau khi chết đi, nhà vua cũng hiền thánh, 


ĐÔNG NAM Á 187 


Triều thống mới, với vua Chay, xuất thân từ giới bình 
dân, nên chỉnh thể Cao-Mên từ nay trở đi sẽ có nhiều 
tính chất đân chủ hơn là thần trị. Vương quyền mất tính 
chất thần thánh của nó, và nhà vua hết còn là trung 
gian giữa loài người và thần linh. Nhưng cũng vì thế mà 
các cuộc tranh giành ngôi báu hiện ra rất thường xuyên, 
và ảnh hưởng nhiều tới sự diễn tiến lịch sử. Các sự khủng 
hoảng cbính trị này sẽ làm Cao-Mên suy yếu và hiến 
cho các quốc gia ngoại bang nhiều cơ hội để can thiệp 
vào nội bộ của Cao-Mên. 


Đạo Phật Nam-Tông trở nên tôn giáo chính thức 
của quốc gia Cao-Mên, Các đền đài Bà-La-Môn không 
còn được xây cất nữa, mà chỉ còn các ngôi chùa được 
dựng lên với những vật liệu nhẹ. Nhà vua từ bỏ danh 
hiệu øarman, sự thờ vua thần được phế bỏ, tiếng Bắc 
phạn không còn được dùng trong các sự ghỉ chép nữa, 
trong khi tiếng NÑam-phạn được dùng trong sự thờ cúng. 


Cũng có những sự đôi thay trong cơ cấu hành 
chánh. Kể từ lâu, các phần tử được Ấn-Độ hóa cung hiến 
cán bộ cho vương-quốc đã không được đồi mới, vì họ 
đã trở nên hiếm hoi nhiều. Vởi chiều hướng mới của triều 
đình, các phần tử này biến đi, và với họ, mất đi giai cấp 
có khả năng hành chánh, vì thế mà vương-quốc Khmer 
suy yếu. Dưởi triều vua Chay và con ông, vua Nippean 
Bat (1340-1346), Cao-Mên hình như đã mất tất cả các lãnh 
thồ ở Thái-kan và Ai-Lao ngày nay, cùng với các lãnh 
thồ miền thượng lưu sông Menam, 


138 NGUYÊN THẾ ANH 


Cuộc cách mạng tôn giáo và chính trị cũng đưa tới 
những hậu quả kinh tế hệ trọng. Các vị vua Khmer từ 
trước đến giờ đều có một chính sách thủy nông, một 
chính sách đã được tiếp tục trên 14 thế kỷ và đã làm 
cho nông nghiệp Cao-Mên rất là thịnh vượng. Mục đích 
của sự thiết lập một kinh đô, như ta đã thấy, là tô chức 
kinh tế xử sở. Muốn có những thửa ruộng gặt được hai 
hay ba mùa trong năm, cần phải có nước tưới, nghĩa là 
cần phải chứa nước mưa rơi trong bốn tháng của mùa 
mưa trong những hồ đề dành nước. Vì thế, đã được đào 
những hồ chứa nước không lồ, những kênh dẫn nước, 
đã được đắp những đê đập, và đất đai đã được phân 
chia thành những thửa ruộng vuông vắn. Công trình này 
chỉ có thề có được nhờ ở một sự tập trung đặc biệt các 
quyền hành. 


Triều thống Đế-Thiên, Đế-Thích biến đi, tất cả chính 
sách ấy sụp đồ; chinh quyền trung ương bị suy yếu nhiều 
vì chiến tranh với dân Thái và vì áp lực của đạo Phật tiều 
thừa, đã không duy trì và củng cố nồi hệ thống thủy nông 
nữa. Chỉ cần một mùa mưa bất thường là hệ thống ấy 
đồ nát vô phương cứu chữa, Từ khi mà sự dẫn thủy 
nhập điền thường xuyên không còn nữa, sự sản xuất 
của nông nghiệp yếu đi, vì từ hai hay ba mùa gặt hàng 
năm bây giờ chỉ còn một mùa mà thôi. Dân số cũng vì 
thế mà giảm đi, làm cho những tồn thất nhân khầu 
do chiến tranh với vương quốc Thái thêm hệ trọng. 
Đây chính là lúc mà nền văn mình Đế-Thiên, Đế-Thích 
sụp đồ. 


ĐÔNG NAM Á 150 


c). Các trận chiến tranh với vương quốc Thái. 


Vào năm 1351, vua Ramadhipati của xứ Sukhôthai 
phái hai đội quân viễn chỉnh tới đánh Angkor. Vua Cao- 
Mên Lampong (1346-1351) chống chọi và đầy lui được sự 
Lấn công của quân Thái. Sự thắng lợi này làm nhà vua 
yên lòng và giải tán quân đội. Nhưng khi đó Ramadhipati 
phái viện binh tới bao vây Angkor trong một năm, trước 
khi chiếm lấy kinh đô Cao-Mên. Phần lớn dân Angkor 
được bắt về Sukhôthai làm nô lệ, còn các tỉnh Cao-Mên 
được đặt dưới sự cai trị của một ông hoàng Thái. 


Quân đội Thái chiếmc ứ Cao-Mên cho tới năm 1357. 
Một người em của vua Lampong, ông hoàng Soyovong, 
trốn thoát sang Ai-Dao, và tụ hợp các đội quân Khmer 
ở đây. Năm 1357, ông chiếm lại Angkor và tự xưng làm 
vua. Ông đuồi được quân Thái ra khỏi lãnh thồ Cao-Mên, 
cho tới Korat ở phía Tây Bắc và Prachin ở phia Tây Nam. 
Sau đó, Cao-Mên được yên ồn trên hơn hai mươi năm, 
vì vua Thải bận chỉnh chiến để khuất phục các công quốc 
độc lập phía Bắc Ayuthya. 


Đến khi Ramesuen lên ngôi ở Ayuthya dưới danh 
hiệu Trailok, vị vua này lại tiếp tục chính sách chỉnh 
phục của Ramadhipati, và bắt đầu một cuộc chiến tranh 
khác với Cao-Mên, sể kéo dài hơn 50 năm, cho tới năm 
1431. Angkor lại bị chiếm một lần nữa, vua Thái bắt 
được đến 70.000 tù binh mà ông đem đày ở Thái, vả 
phong hoàng tử Ento làm vua Cao-Mên (1394). Nhưng 
không bao lâu Ento bị ám sát và các ông hoàng Cao-Mên 


140 NGUYỄN THẾ ANH 


tồ chức sự kháng chiến : trong vòng hai mươi năm, ông 
hoàng Ponhea Yat đảnh úp các đồn quân Thái và chiếm 
lại những tỉnh không được phòng bị cần thận. Năm 143!, 
ông tới tấn công Angkor ; dân vhúng trong tỉnh mở cửa 
thành cho ông vào. Ponhea Yat tự phong làm vua Cao- 
Mên năm 1432 dưới danh hiệu Soryopor và sẽ trị vì cho 
tới năm 1467. 


Chiến thẳng của vua Cao-Mên trên quân Thái đã 
là một chiến thẳng hoàn toàn. Song vua lo sợ chiến tranh 
sẽ tái diễn không sớm thì chầy. Trong khi ấy, lãnh thồ 
nằm giữa kinh đô và biên giới Thái đã bị tàn phá quá 
nhiều bởi chiến tranh và mất quá nhiều dân số, làm 
không thể nào tuyển thêm bỉnh trong các tỉnh ấy được. 
Vì thế, nhà vua quyết định dời bỏ kinh đô Đế Thiên Đế 
Thích được coi là quá nguy hiểm. Năm 1434, kinh đô 
được thiên tới một nơi gọi là «Tứ lưu», vì sông Cửu 
Long chỉa thành bốn nhánh ở đây : vùng này là nơi các 
trục giao thông gặp nhau, rất phong phú và đông dân 
cư. Đây là vị trí của tỉnh Nam-Vang hiện lại. 


Sự thiên đô là một biện pháp khôn ngoan, vào lúc 
các cuộc nồi loạn chia rễ hoàng gia ; các ông hoàng kêu 
gọi cả kẻ thù ngoại bang can thiệp vào trong nội bộ của 
Cao-Mên nữa. Vua Thái đã tùy cơ giúp hay chống các 
người tranh ngôi vua Cao-Mên; với chính sách này vua 
Thái chiếm một cách dễ đãi các lãnh thồ Cao-Mên ráp 
giới với vương quốc Thái. 


Vua Thommo Reachea (1474-1494), là vị vua Cao- 


ĐỒNG NAM Á 141 


Mên đầu tiên được vua Thái đặt lên ngôi báu. Đề đền ơn 
sự bảo hộ của vua Thái, ông chấp nhận quyền bá chủ của 
vua Thái và đề cho vua Thái cai trị hai tỉnh Korat và 
Chantaboun. Nhưng khi Thommo Reachea chết đi, lại có 
một sự tranh giành ngôi vua Cao-Mên. Một ông hoàng 
Cao-Mên, Ang Chan, phải chạy trốn sang Ayuthya, trong 
khi một ngụy vương, Kan, chiếm ngôi vua (1498-1505). Sau 
tảm năm trú ằn tại Ayuthya, Ang Chan được vua Thái 
cho phép trở về nước với một đội quân Thái. Ông chiếm 
được Angkor và các tỉnh ở phía Tây và phía Nam hồ 
Tonlé Sap, trong khi Kan kiểm tra miền Đông Cao-Mên, 
Nhờ súng đại bác mna được ở Java, Ang Chan đã thẳng 
được kẻ thù sau một chiến tranh dài. 


Vua Thái vẫn coi Cao-Mên là thuộc quyền bá chủ 
của mình và đòi Ang Chan phải cống hiến một con voi 
trắng. Ang Chan không chịu bày tổ sự phụ thuộc của Cao- 
Mên đối với vua Thái bằng cách ấy và quân Thái xâm 
lăng tỉnh Angkor vào năm 1510. Một đội quân Cao-Mên 
do nhà vua đích thân chỉ huy đã đại thắng quân Thái 
gần một làng từ đó mang tên là Siêm Reap (nghĩa là « sự 
đè bẹp người Xiêm »). 


IV.— XỨ AI-LAO. 


Vào cuối lhế kỷ XII, Cao-Mên đô hộ thung lũng 
sông Cửu-Long cho tới Vientiane. Ở đây chỉ có những 
đoàn thê giống Thái đã được người Khmer truyền bá cho 
nền văn hóa nhận được của Ấn-Độ. Vào cuối thế kỷ XIII 


143 NGUYỄN THẾ ANH 


vương quốc Sukhôthai đã bành trưởng lãnh thồ của nó 
cho tới Vientiane nhưng Cao-Mên vẫn còn kiểm tra lãnh 
thồ ở miền hạ lưu Vientiane... 


Năm 1353, một tân vương quốc được thiết lập 
trên sông Cửu-Long, sau này sẽ được gọi là vương quốc 
Ai-Lao hay vương quốc Luang Prabang, Vương quốc này 
được thiết lập với sự thống nhất của các đoàn thể Lào 
trong vùng này, đưới sự lãnh đạo của một nhân vật 
mang tên Fa Ngum, là con trai một vị lãnh tụ Thái, và 
đã được nuôi nấng ở Angkor. Giữa năm 1340 và 1350, Fa 
NÑgum với sự trợ giúp của một đội quân viện trợ bởi vua 
Cao-Mên đä cố gắng bắt các lãnh chúa Lào phải chấp 
nhận quyền thế của ông. Năm 1353, ông được long trọng 
phong làm vua vương quốc Lan Xang, xứ của một 
triệu thớt voi, 


Vương quốc mà Fa Ñgưm vừa thiết lập ấy nằm giữa 
các vương quốc Thái (Chieng Mai, Sukhôthai và Ayuthya) 
bên Tây và Đại-Việt và Chiêm-Thành bên Đông. Vương 
quốc Lan Xang có ít dân cư nhưng lại là một trong những 
quốc gia rộng lớn nhất của bản đảo Đông-Dương. Trong 
suốt triều đại của ông, Fa Ngum không ngớt gây chiến với 
các vương quốc láng giềng và Đại-Việt cũng như Ayuthya 
đã luôn phải chống lại các cuộc xâm lăng ấy. Song khối 
thần dân của Fa Ngum lại ưa chuộng hòa bình và thấy quả 
mệt mỏi vì những cổ gắng chiến tranh của nhà vua cho 
nên, vào năm 1373, các bộ trưởng đã lập mưu bắt Fa 
Ngum đi đầy, và thay thế ông bằng con ông là Oun Huon, 


ĐÔNG NAM Á 143 


Năm 1376, vị tân vương Oun Huon cho điều tra 
dân số Lào ; kết quả của cuộc điều tra này cho thấy là 
đân Lào có cả thấy là 300.000 người đàn ông, và Oun 
Huon được gọi là Phraya Sam Sen Thai (lãnh tụ của 
300.000 người Thái). Đây cũng là cơ hội cho vua Lào tô 
chức quân đội đề hiến cho vương quốc Ai-Lao một lực 
lượng quân sự có thể làm cho các quốc gia láng giềng 
phải kinh nề, Vua Lào lấy một công chúa Ayuthya làm 
vợ, cho. nên sự tồ chức vương quốc Lào đã chịu nhiều 
ảnh hưởng Thái. Về mặt kinh tế, không bao lâu xứ Lan 
Xang trở nên một tung tâm thương mãi quan trọng vì 
có thể giao thông đễ dãi với Đại-Việt và Ayuthya. 


Tình trạng phát đạt của vương quốc Lan-Xang tùy 
thuộc ở sự giao hảo với hai quốc gia lắng giềng ấy. Nhưng 
trong hậu bán thế kỷ XV, nước Lan-Xang suýt bị tiêu diệt 
vì thái độ thù nghịch của Dại-Việt. Dưới triều vua Lan 
Kham Đèng (1416 - 1425), nước Ai-Lao hứa giúp Lê-Lợi 
chống lại sự xâm lăng của quân nhà Minh vào năm 1421. 
Nhưng đội quân mà vua Ai-Lao phái sang Việt-Nam lại 
phần lại vua Việt (9). Vì bản tay với Chiêm-Thành vua Việt 
không phục thù ngay được. Phải đợi tới năm 1471, sau 
khi đã khuất phục xong Chiêm-Thành, vua Lê Thánh-Tôn 
mới chuần bị LẤn công xử Ai-Lao ; năm 1478 vua Lê chiếm 
Vientiane ; năm 1479, Luang Prabang rơi vào tay quân 


(1) «...người Ai-Lao đem ba vạn quần và 100 con voi thình 
linh đến dinh của vua, nói phao là cùng hợp sức với vua đề đánh 
giặc. Vua tin là thực, không phòng bị. Đến nửa đêm bị họ đánh 
Úp...» Đại-Việt Sử ký toần thư. Bẵn kỷ thực lục, q. X. 


144 NGUYÊN THỂ ANH 


Việt và vua Ai-Lao phải chạy trốn. Song thẳng lợi của vua 
Lê không lâu dài vì, chẳng bao lâu, quân Lào đã đuồi quân 
Việt ra khỏi nước Lan-Xang. Sau đó các vị vua Ai-Lao 
đã cố gắng tái thiết xứ sở bằng cách bang giao hòa hảo 
với các quốc gia lảng giềng. Cho tởi năm 1545, vương quốc 
Lan Xang trải qua một giai đoạn thải bình; nhờ ở sự 
phát triền của các sự giao dịch với các đô thị trong 
thung lũng sông Menam, vương quốc Lan-Xang đã có 
được một tình trạng thịnh vượng rất lớn. 


V.— MIẾN-ĐIỆN. 


Quân Mông-Cô chiếm Pagan vào năm 1287 đã làm 
cho Miến-Điện, mới được thống nhất có hai thế kỷ rưỡi, 
trở lại tình trạng hỗn loạn. Nhưng nhờ sự xâm lăng 
của Mông-Cô, giống dân Shan có cơ hội đề giữ một vai 
trò quan trọng trong lịch sử Miến-Điện, 


Lịch sử của sự xâm nhập của người Shan vào 
Thượng Miến-Điện rất tối tắm. Đây là một đoàn thể 
thuộc chủng tộc Thái, và trước năm 1260 đã có một nhóm 
người Shan lập cư ở Myinsaing trong vùng Kyauksè. 
Biên niên sử Miến chép là vào năm 1260, lãnh tụ Shan ở 
Myinsaing đã gửi ba người con trai của ông tới triều vua 
Narathihapate để học hỏi. Đến khi Mông-Cồ xâm lăng 
Miến-Điện, ba anh em này chiếm lấy 3 lãnh thồ trong 
đồng bằng Kyauksè. Khi Kyôswa được nhà Nguyên giúp 
lên ngôi báu ở Pagan, ông đã phải nhìn nhận quyền thế 
của ba anh em Shan trên các lãnh thô ấy. 


ĐÔNG NAM Á ` 145 


Người Shan kiểm tra được vùng dẫn thủy nhập 
điền hệ trọng ấy đã đe dọa sự sống còn của tỉnh Pagan. 
Thấy nguy cơ, Kyôswa tìm một sự giúp đỡ của ngoại 
bang đề chống lại ba anh em Shan. Nhưng ông đã thất 
bại, và đã bị người Shan giết chết vào năm 1299; tỉnh 
Pagan bị cướp phá và đốt cháy. 


Vào cuối thế kỷ thứ XIH, Miến-Điện đã bị chia 
thành nhiều vùng đối nghịch với nhau : 


— phia Bắc, miền Thượng Miến-Điện, cai trị bởi 
con cháu của Kyôswa, dưới sự bảo hộ của người Shan. 


— phía Đông Nam, trên con sông Sittang, hầu quốc 
Taungu, được thiết lập từ năm 1280, và đã trở nên nơi 
trú ngụ của dân Miến muốn thoát khỏi sự đô hộ người 
Shan. 


— phía Nam, trong miền châu thồ sông Irrawady, 
dân cư là giống người Môn, được cai trị bởi một lãnh tụ 
người Thái tên là Wareru, đã chiếm tỉnh Marlaban kề 
từ năm 1281. Dòng đồi của Wareru sẽ đặt kinh đỏ ở tỉnh 
Pegu vào năm 1369, để lập nên vương quốc Pegu ở châu- 
thồ sông Irrawady. 


— phía Tây, xứ Arakan.' 


Năm 1300, nhà Nguyên phái một đội quân. khác 
xâm lăng Thượng Miến-Điện để trừng phạt sự đốt phá 
tỉnh Pagan. Nhưng quân Mông-Côồ đã bị đầy lui, và nhà 


146 _ NGUYÊN THẾ ANH 


Nguyên từ bổ mọi ý định tiếp tục bảo hộ Miến-Điện, Còn 
người Shan, sau khi thắng được quân Nguyên, đã cố 
gắng tồ chức Thượng Miến-Điện. Trước hết, vấn đề tìm 
một kinh đô mới để thay thế cho Pagan được đặt: làm 
thế nào có một trung tâm gần sông Irrawady, để kiểm 
tra sự mậu dịch thóc lúa của đồng bằng Kyauksè. Nhưng 
cỏ nhiều cuộc nội loạn hiện ra với những sự tranh giành 
quyền lực, và phải đợi đến năm 1364 hay 1365, một thủ 
đô mới mới được đặt trên sông Irrawady, ở đầu đồng 
bằng Kyauksè : đây là tỉnh Ava (có nghĩa là Cửa hồ). 
Lịch sử của Thượng Miến-Điện hay vương quốc Ava sẽ 
là một chuỗi chiến tranh đài với vương quốc Pegu, đề 
tranh giành sự kiểm Tra thương mãi trong châu thồ sông 
Irrawady, và với người Thái ở miền Đông Bắc. cho đến 
năm 1525-1527, khi người Thái chiếm Ava. 


Ở miền Nam, vương quốc Môn Pegu trong suốt 
thế kỷ XIV trải qua nhiều cuộc nội loạn và chiến tranh 
với Chieng Mai, Ayuthya và Ava. Nhưng kế từ năm 1420 
trở đi, xử Pegu có được một giai đoạn hòa-bình và thịnh 
vượng đài. Pegu trở nên một đại trung tâm thương mãi 
và nơi gặp gổ của các thương gia từ khắp nơi tới, kê 
cả Tây phương, như nhà buôn Ý Hieronomo de Santo 
Stephano. năm 1496 đã bán cho nhà vua một số hàng 
qui giá, và đã phải đợi một thời gian lâu mới được trả 
tiền ; hay Ludovico di Varthema, đã miêu tả kinh đô và 
các thồ sản của xứ ấy. 


ĐÔNG NA¡A Á ï 1 


Sự kiềm tra miền Thượng Miến-Điện bởi người 
Shan đã đưa tới sự thiết lập một trung tâm Miến trên 
sông Sittang, ở Taungu. Khi Pagan bị đốt phá, một số lớn 
các gia đình Miến đã bỏ đi, và đến Taungu đề lập nghiệp 
lại. Vào năm 1347, tỉnh Taungu trở nân kinh đô một tân 
quốc gia Miến, khi vị länh chúa Miến Thinhkaba tự xưng 
vương. Tiểu vương quốc này đã duy trì được độc lập 
của nó trong các cuộc chiến tranh giữa Ava và Pegu. 
Khi quân Thái chiếm Ava vào năm 1527, Taungu lại 
nhận thêm nhiều dân Miến di cư tị nạn nữa. Vào đầu thế 
kỷ XVI, vương- quốc Taungu đã trở nên trung tâm của 
sự phục hưng Miến. 


Măm 1535, vua Taungu là Tabinshwehti bắt đầu 
công trình thống nhất Miến-Điện. Ông bắt đầu bằng cách 
tấn công miền châu thồ mà sự buỏn bán với ngoại quốc 
đã làm trở nên thịnh vượng. Tỉnh Bassein rơi vào tay 
ông năm 1535, rồi Pegu năm 1539. Cái chết của Takay- 
utpi, vị vua cuối cùng của Pegu, cho phép Tabinshwehti 
thu phục đa số dân Môn, nhất là ông tỏ cho thấy ông 
kinh trọng các tập quán Môn, và đối xử với họ như với 
dân Miến. Năm 1541, Tabinshwehti chiếm Martabao, rồi 
Moulmein. Chiến thắng, ông tự xưng vua Hạ Miến-Điện 
ở Pegu. Vào năm 1542, ông chiếm Prome và năm 1544, 
tất cả miền Trung Miến-Điện rơi vào tay Tabinshwehti ; 
ông cũng tự xưng là vua Thượng Miến-Biện ở Pagan. 
Năm 1546, lễ đăng quang của vị quân vương của xứ 
Miến-Điện thống nhất được cử hành long trọng; Pegu 
được giữ làm kinh đô của vương-quốc này. 


———ŠÐ—ỄỄễỄễ—ễ—_——_— 
148 NGUYỄN THẾ ANH 


Lần thứ nhì trong lịch sử của nó, Miến-Điện lại 
được thống nhất. 


VI.— NAM-DƯƠNG VÀ MÃ.LAI. 


a). Đế quốc Madjapahit (1995-1590). 


Đầu thế kỷ XIV xuất hiện một đế quốc hàng hải 
mới, thiết lập bởi ông hoàng Vijaya, người đã lợi dụng 
sự xâm lăng -của quân Mông-Cồ để lập quyền thế của 
ông trên đảo Java. Đây là đế quốc Madjapahit ; lịch sử 
của nó được thuật lại cho ta bởi nhà thi sỉ Prapanca, lác 
giả quyền Nágarakertágama. Kinh đô của đế quốc này 
được đặt trong thung lũng hết sức phì nhiêu của sông 
Branías. Vijaya lên ngôi dưới danh hiệu Kertarajasa 
Jayavardhana, và hình như đã được nhìn nhận bởi` 
tất cả các lãnh chủa trước kia là chư hầu của cha vợ 
ông là Kritanagara. Nhờ vậy, Kertarajasa đã đủ cường lực 
đề bắt những vương-quốc mạnh miền duyên hải như 
Tuban, Gresik và Surabaja phải phục tùng và đã lợi dụng 
được các đội thuyền của các hầu quốc này đề mở rộng 
lãnh vực ảnh hưởng của ông. 


e PIGEAUD T.G.Th., Java in the 14th century, a study in cultural 
history. VOI. IV ; Commentaries and recapitulations. The Hague, 1962, 
XI - 5ã2 tr. 


,  MEILINK.ROELOFSZ, Asian trade and Furopean influence in the 
Indonesian archipelago belween T50 and abaut 1630. London, 1962. 
IX-471 tr. 


ĐÔNG NAM Á 149 


Để quốc Madjapahit có một cơ cẩu phong kiến và 
gồm một số lớn chư hầu. Vài chư hầu, như ở Sumatra, 
là những vị vua phải cống hiến, phải chịu để chiến thuyền 
của Madjapahit canh phòng bờ biển của họ ; song, trên 
thực tế, họ tự do hành động. Nhưng phần lớn các chư 
hầu, kề cả những nhân vật mang danh vương nữa, chỉ là 
những lãnh chúa địa phương, cai quản một vùng nhỏ : 


— hoặc họ là một tù trưởng đã làm cho người khác 
phải nhìn nhận quyền thế của mình. Vị lãnh chúa này đại 
điện cho đoàn thê xã hội của ông, và che chở tình trạng 

thống nhất và các tập‹quán của đoàn thể ấy. Lúc đầu, 
quyền thế của ông không đi truyền ; ông được giúp sức 
bởi những người trẻ hơn, và cũng tập làm nghề chúa 
dưới sự hướng dẫn của ông; khi vị lãnh chúa địa 
phương trở nên già. yếu, một trong những người trẻ ấy 
dần dần nắm lấy quyền thế. Khi quyền lãnh chúa trở nên 
di truyền, lãnh chúa ấy là một vị «vua», mà Prapanca 
và các nhà buôn Âu-Châu có đề cập tới. 


— hoặc lãnh chúa địa phương là giòng giöi một 
nhà buôn Mã-Lai đã từ bán đảo Mã-Lai, Sumatra hay 
Java tới lập thương điếm trong một đảo của quần đảo. 
Họ đã thiết lập một đội quân thị vệ, đã bắt thuyền bè 
qua lại nơi ấy phải trả thuế lưu thông, và cũng đã thu 
thuế thân trên dân chúng địa phương. Sức mạnh của một 
lãnh chúa như. thế tùy thuộc ở con số các căn cứ 
thương mãi mà ông ta kiềm tra. 


Dưới triều vua Rajasanagara (Hayam Wuruk), đế 


150 Bộ bề : NGUYỀN THỂ ANH 


quốc Madjapahit đã bành trướng tới cực điềm. Quyền lực 
thật thụ hình như đã được đặt trong tay tề tưởng Gajah 
Mada, giữ chức vụ này từ 1331 cho tới 1364. Chính sách 
của ông là một chính sách bành trướng, bắt đầu bằng 
sự chỉnh phục vào năm 1331-1343 đảo Bali, đã lấy lại 
độc lập. Tác giả quyền Nágarakertâgama cbo là vào giữa 
thế kỷ XIV, đế quốc Madjapahit gồm một phần bán đảo 
Mã-Lai, Sumatra, Java, một phần đảo Borneo, quần đảo 
Moluques, và nhiều đảo khác, trong số đỏ các đảo Phi- 
Luật-Tân. Vào khi đó, người ÑNam-Dương gần như nắm 
hết độc quyền về sự buôn bán đồ gia vi, vì đế vương 
Madjapahit kiềm tra tất cả các hải cảng. 


Hình như sự tô chức quốc gia cũng do Gajah Mada 
thực hiện : ông cố gắng lập thành pháp qui các luật lệ và 
các tập quán ở Java. Bằng chứng cho ảnh hưởng-lớn lao 
của Gajah Mada là, khi ông chết đi, đã có 4 vị bộ trưởng 
chia nhau những chức vụ mà ông giữ khi sinh thời. 


Khi Hayam Wuruk chết vào năm 1389, đế quốc 
Madjapahit trải qua một sự khủng hoảng chính trị hệ 
trọng : sự kế vị gây nên nhiều khó khăn, đưa tới những sự 
phân chia và nội chiến như chiến tranh giữa ông hoàng 
Matarâm, cháu của Hayam Wuruk, và ông hoàng Đông 
Java. Các sự phân tranh này làm cho quyền thế trung 
ương yếu đi và các lãnh chúa địa phương dần dần đã 
lấy lại độc lập. 


Thế kỷ cuối cùng của lịch sử Madjapahit tối tăm, 
và không có gì đáng kẻ ngoài sự kiện là quyền thế được 


ĐÔNG NAM Á 1ã1 


giao phó cho một người đàn bà, hoàng hậu Suhita (1129- 
1447); đây là một điềm đặc biệt của văn minh Nam- 
Dương, có khuynh hưởng theo chế độ mẫu quyền. 


Vị vua cuối cùng của Madjapahit là Pateudra, đã tiếp 
sử giả phái tới đây bởi Albuquerque vào năm 1516. Hình 
như « Pateudra » là phiên âm tên Pati Udara bởi người 
Bồ-Đào-Nha. Vào lúc ấy Madjapahit chia ra thành 3 mảnh : 
vương quốc Acheh ở Bắc Sumatra, Johore trong bán đảo 
Mã-Lai, và tiều quốc Tây Java. 


b) Malacca và sự bành trướng của Hồi giáo trong 
quần đảo Nam-Dương. 


—_ Hồi giáo đä nhập vào quần đảo Nam-Dương từ 
cuối thế kỷ XII, do các nhà buôn từ các vùng Sind và 
Gudjerat truyền bá, Các sứ giả Trung-quốc tới Malayu 
vào năm 1282 mang tên Hồi ; Marco Polo cũng cho biết là 
vào năm 1291, dân tỉnh Perlak ở phia Bắc đảo Sumatra đã 
cải đạo để theo Hồi giáo. Phần mộ của vua Malik-al-Sâleh, 
chết vào năm 1297, được tìm thấy ở Sumatra cũng là 
một bằng chứng cụ thê của sự bành trướng của đạo Hồi 
trên các bờ của các eo biển Sunda và Malacca. Cuối 
thế kỷ XIV, với sự khủng hoảng chính trị nối tiếp cải 
chết của Hayam. Wuruk, đế quốc Madjapahit yếu đi, an 
ninh của các biển không được duy trì nữa và các biên 
này bị quấy phá bởi các thủy thủ Hồi giáo, nửa thương 
gia, nửa giặc biển. Sự bành trướng của Hồi giảo, ở quần 
đảo NÑam-Dương liên hệ mật thiết với sự phát triền của 


8 \ 
ER 7 
E4: 
K ¿ 
25 
Em 6 

f 
—= Ð 


Hình X: ĐÔNG NAM Á VÀO CUỐI THẾ KỶ X\V. 
1.— Đại-Việt. 2.— Chiêm-Thành. 
3.— Cao-Mên. 4.— Xiêm-La. 


5.— Khu-vực ảnh hưởng của Xiêm-La đầu thế-kỷ XV. 
6.— Madjapahit. 


?— Khu-vực ảnh hưởng của Madjapahit đầu thế-kỷ XV. 
_8.— Khu-vực ảnh hưởng của Malacca cuối thế-kỷ XV. 


ĐÔNG NAM Á 153 


các sự mậu dịch với Tây phương: các thương gia Á-Rập, 
Ba-Tư vả Ấn-Độ là eäc tiên phong của tôn giáo mới này, 


Hồi giáo hiện ra với người ÑNam-Dương như là một 
tôn giáo bình đẳng, đơn giản và dễ thích ứng với các 
điều kiện địa phương. Ở nơi nào vẫn còn tồn tại những 
tín ngưỡng tâm linh, sự chống đối lại Hồi giáo rất yếu 
ớt, vì tôn giáo này không cẩn trở những tín ngưỡng 
cồ xưa ấy. Còn trong phần lớn quần đảo Nam-Dương, 
Ấn-Bộ giáo đã bị thiệt hại vì sự suy đồi của các vương 
quốc Ấn-Độ hóa, và các sự đấu tranh giữa các vương 
quốc này. Sự chống đối tôn giáo khi đó đã là một nguyên 
tố ly tán đối với đế quốc Madjapahit: các vị lãnh chúa 
theo đạo Hồi tự cho là hết phụ thuộc với các ông hoàng 
mà họ coi là những người dị giáo, và đä trở nên độc lập 
đối với chính quyền trung ương. Thêm nữa, Hồi giảo, 
trước khi đáp tới các miền duyên hải của quần đảo 
Nam-Dương, đã ngừng lại ở miền Gudjerat: ở đỏ, tôn 
giáo này đã bị Ấn- -Độ hóa một phần nào, và nó đồng hỏa 
rất nhiều lễ nghỉ Ấn-Độ. Nhờ thế, nó đã được chấp nhận 
dễ dàng bởi dân chúng. 


Malacca là đại trung tâm truyền bá tôn giáo mới 
này. Tỉnh này đã được chiếm cứ vào cuối thế kỷ XII bởi 
một ông hoàng từ Java tới. Khi đầu, ông ngăn chặn đề 
cướp bóc những tàu bè từ Ấn-Độ tới buôn bản ở các 
đảo phương Đông; rồi, với sự thỏa thuận của các nhà 
buôn, ông chỉ đánh thuế lên các thuyền bè qua lại ở 
Malacca. Không bao lâu, Malacca trở nên một trung tâm 
thương mãi sầm uất. Vì thế, các quốc gia láng giềng đã 


154 NGUYỄN THẾ ANH 


nhòm ngỏ tỉnh này, nhất là vương quốc Xiêm-La. Đề 
tránh sự đe dọa của Xiêm-La, Malacca đã phải cống hiến 
cho Ayuthya, nhưng cũng tìm sự bảo hộ của Trung-Quốc. 
Vào năm 1409, thừa dịp Madjapahit suy yếu, hoàng đế 
Trung-Quốc nâng Malacca lên hàng một vương quốc chư 
hầu của Thiên-tử. 


_— Ông hoàng lên ngôi ở Malacca vào năm 1414 mang 
tên là Môhammed Ískandar Shah : ông hoàng này là một 
người Hồi. Trước đỏ Hồi giáo đã bành trưởng từ Malacca 
đề chỉnh phục toàn thê lãnh thồ Nam-Dương. Trong 
khoảng vài chục năm, giai cấp qui phái ở Java và các miền 
duyên hải đã cải đạo : thường có những sự kết hôn giữa 
các hoàng-gia của các miền duyên hải và các gia đình 
thương gia Hồi. Lịch sử của sự bành trưởng của đạo 
Hồi khỏ được biết đích xác vì nhiễm đầy những chuyện 
hoang đường nhiều hay it. Nhưng có thề đoán là vào 
cuối thế kỷ XIII đã có những vương quốc Hồi đầu tiên 
trong miền Bắc đảo Sumatra. Ở Java, Hồi giáo hiện ra 
muộn hơn : chuyện cô tích nới tởi một nhân vật tên là 
Malik Ibrahim chết đi ở Java vào năm 1419; đây có lẽ là 
một thương gia từ Ba-Tư hay từ miền duyên hải Tây 
Ấn-Độ tới, đã làm giàu nhờ sự buôn bán đồ gia vị và 
đã cố gắng truyền đạo cho hoàng đế Madjapahit nhưng 
không thành công. Ấn-Độ giáo bị đuồi khổi Java đã tới 
trủ ần tại đảo Bali (đảo này cho tới ngày nay vẫn còn. 
là bảo tàng viện của các tôn giáo Ấn-Độ bị loại khỏi 
miền Tây Nam-Dương, theo lời Charles ROBEQUAIN). 
Và ngay từ năum 1400, Hồi giáo đã tới Kalimantan rồi các 


ĐÔNG NAM Á l 155 


đảo Sulu ở phía Nam Phi-Luật- Tần và sau hết quần 
đảo Moluques vào cuối thế kỷ XV. 


Sự Hồi giáo hóa hiến cho văn hóa Nam-Dương một 
bộ mặt mới tuy là không có sự cắt đứt hoàn toàn với quá 
khứ. Tôn giáo mới này đưa tới một tín ngưỡng nhất thần : 
không còn có hệ thống đẳng cấp đi từ thế giới loài người 
đến các thần thánh nữa, nhưng chỉ có quan niệm mọi 
người đều bình đẳng trước thượng đế. Nhờ các thương gia 
Á-Rập, từ điển Mä-Lai bắt đầu trổ nên ngôn ngữ chung 
cho quần đảo có thêm được những danh từ Ba-Tư hay 
Á-Rập. Chữ viết cũng chịu ảnh hưởng Á-Rập, tuy sự 
thay thế các mẫu tự địa phương bởi mẫu tự Á-Rập 
không là một hiện tượng tông quát : chỉ có các dân chúng 
Hồi giáo hỏa của Sumatra và Mä-Lai là dã bỏ hệ thống 
mẫu tự riêng của họ. 


“Trên phương diện kinh tế, sự xuất hiện của Hồi 
giáo phù hợp với một sự phát triền của thương mãi, song 
song với vai trò của Malacca, trở nên đại thị trường của 
thương nghiệp Ñam-Dương. Các hoạt động của các trung 
tâm khác gia tăng hay không là tùy theo các sự liên lạc 
của chúng với Malacca : Gresik, và nhất là Palembang; 
trở nên quan trọng; ở đây, nhóm kiều dân Trung-Hoa 
tới lập cư sau sự xâm lăng của quân Mông-Cồ đã phát 
triền nhiều. 


Các hàng hóa đưa tới bởi các thương gia Á-Rập 
và Gudjerati là vải (sa lượt, lụa), ngọc quí và vài chế 


156 NGUYÊN THẾ ANH 


phầm. Còn các hàng Mä-Lai và Nam-Dương (đồ gia vị, đàn 
hương, gỗ qui, thiếc) được chở đi hướng Bắc tới Trung- 
Quốc hay đi hướng Tây. Một phần lớn của các hàng hóa 
này sẽ được các thương gia Á-Rập bán lại cho các thương 
gia Ÿ. 


Vì thế các nhà buôn Hồi hiện ra như những liên 
lạc viên giữa Âu-Châu và Viễn-Đông. Nhờ họ mà đồ gia 
vị trở nên quen thuộc với Âu-Châu. Cùng một lúc, vì họ 
thường nói tới những thương gia da trắng buôn bán 
với họ, họ đã chuần bị dân chúng Nam-Dương đề 
người Nam-Dương tiếp nhận dễ đãi các thương gia da 
trắng này. 


ĐÔNG NAM Á 157 


KẾT LUẬN 


Vào lúc người Bồ-Đào-Nha xuất hiện trên các biển 
Viễn-Đông, các vương quốc Đông-Nam-Á đã được Ấn-Độ 
hóa đến gần mười lăm thế kỷ hiện ra như là cố kết trong 
những cơ cấu cồ xưa, phi tiến bộ. Các thương gia Âu Tây, 
như Nicolo di Conti, Santo Stefano hay Varthema, đã 
ca ngợi tình trạng thịnh vượng và cường phủ của các 
vương quốc này, nhưng vẻ giàu có ngoài mặt ấy che đậy 
một sự suy đồi trầm trọng. Các đế quốc rộng lớn trước 
kia đã biến đi, nhường chỗ lại cho một sự chia vụn 
chính trị. Ảnh hưởng Ấn-Bộ không còn được đôi mới, 
trái lại bị đả phá ở lục địa bởi các đoàn thể Thái (kể cả 
giống dân Lào và Shan), và ở bán đảo Mã-Lai và quần đảo 

.Nam-Dương bởi Hồi giáo. Với thế kỷ XV, sự Ấn-Độ hóa 
Đông Nam Á chấm dứt; năm 1511, Albuquerque chiếm 
.Malacca và không bao lâu đồi tỉnh này thành một trung 
tâm vừa hành chánh, vừa thương mãi, vừa quân sự. 
Niên đại 1511 kết liễu giai đoạn cồ sử của Đông Nam Á 
và bắt đầu một giai đoạn lịch sử mới, giai đoạn đế quốc 
của Bồ-Đào-Nha ở Á-Động và của sự bành trưởng của 
Âu Châu ở Ấn-Độ dương và' Thái Bình dương. 


⁄ 


ĐỘNG NAM Á 159 


THƯ. MỤC 


1). Thư-tịch. 


EMBREE J.F. và DOTSON L.O., Bibliograph oƒ the 
peoples and cultures oƒ mainiand South-EasE Asia. 
New Haven, 1950, 833 tr. 


HAY 5.N. và CASE M.H., South-East Asian historu, a 
bibliographic guide. New York, 1962, 138 tr, 


HOBBS C,, South-EastL Asia, an annotated bibliography oƒ 
selected reƑerence sources. Washington D.C., 1952, 
163 tr. 


KENNEDY R., Bibliographies oƒ Indonesian pcoples and 
cuÏtures. London, 1962, 250 tr. 


LAFOND P.B., Bibliogaraphie du Laos. Paris, 1961, 269 tr. 
SHARP L., Bibliographu oƒ Thailand. Ithaca, 1956, 64 tr. 
TRAGER F.N., Annofated bibliographU oƑ Burma. New 
York, 1958, 230 tr, 
9). Tác phẩm tổng quát. 


.CADY J., South-East Asia, ffs historical depelopment. Ñew 
York, 1964, 


COEDES G., Les peuples de la péninsule indochinoise. 
Histoire. Cipilisaqfions. Paria, 1962. 


COEDES G., Les éfais hindouisés đlndochine ct đ Indo- 
nésie. Paris, 1964, in lần thứ 3. 


FISHER A., Southeast Asia. A social, economic and poli- 
tical geograph. London 1961. 


HAULL D.G., Á hong oƒ South-East 4sia. London, 1961, 
t.b. lần thứ 2. 


HARRISON B., South-East Asia, a shorL histlorg. London, 
1955. 


QUARITCH WALES HG., The mahing oƒ greater India. 
London, 1961, in lần thứ 2. 


QUARITCH WALES H.G.,, Prehisorg and religion in 
South-East Asia. London, 1957. 
5). Cao-Mên (Phù-Nam. Chân-Lạp). 
AYMONNIER E.F., Le Cambodgc. Paris, 1900-1904, 3 q. 
BRIGGS LP., The ancient Khmer Empire. Philadelphia, 


1951. 

DAUPHIN-MEUNIER A., Höioire du Cambodgc. Paris, 
1961. 

PELLIOT P., Le Founan. B.E.F.E.O., t. DI, 1903, tr. 284- 
303. 


STEINBERG D., Cambodia, is pcople, ïts societlu, is 
cultnre. New HMaven, Yale U.P., 1957. 


THIERRY 5., Les Khmers. Paris, 1964, 


4). Chiêm-Thành. 


MAJUMDAR. R.G., Ancient Indian colonies ¡in the Pur 
East. I. Champa. Dacca, 1927. 
MASPERO G., Le royaume de Champa. Paris, 1928. 


5). Nam.Dương, Maã.Lai, Phi-Luật-Tân. 


AGONCILLO T.A. và ALFONSO O.M., 4 short historu oƑ 
the Filipino :people. Manila, 1960. 


BRUHAT J,, Hisfoire de FIndonésie. Paris, 1958. 


DE KLERCK ES., Hisfor oƒ the Netherlands East Indies. 
Rotterdam, 1938, 2 q. 


DARTFORD G.P., A short hisforg oƒ Malaga. London, 1956. 


MOORHEAD FE.J., A hisforg oƒ Malaua and her Neigh- 
bours, London, 1967. 


NILAKANTA SASTRI K.A., HGiory oƒ `SrL. Vi7aga. 
Madras, 1949. 


ROBEQUAIN C., Le monde malais. Paris, 1947. 
WINSTEDT R.O., A hisforu oƒƑ Malaua. London, 1962. 


6). Miến-Điện. 
HALL D.G., Burma. London, 1950. 


HARVEY GE., A höforg oƒ Burma from the earliest 
tùnes fo the beginning oƒ the English conquest. 
London, 1952, 


7). Xiêm-La và Ai-Lao. 


BLANCHARD W., Thailand, ¡3 pC0Dlc, is socielỤ, IS 
culture. New Haven, Yalc D.P., 1957. 


LE BAR E. và SUDDARD A., Laos, is people, ifs societg, 
is cultire. New Haven, ŸYale Ú.P., 1968. 


LE BOULANGER P., Histoire, du Laos ƒrancais. Paris, 
1930. : 


SASORHITH D., Le Laos. Daris, 1953. 


WOOD W.A., Á hiforg oƒ Siam. Bangkok, 1959, in lần 
thứ 2. 


8). Nghệ-thuật. 


FREDERIC L., The Templ‹s and Sculpture oƑ Sonth East 
Asia. Introduction by Jeannine AUDOYER. Trans- 
lated from the French by A. ROSIN London, 19685; 
435 tr., 454 hình và 41 bản đồ. 


MỤC LỤC 
mm. 


Trang 
LỜI MỞ ĐẦU................... 9 


Chương l— SỰ BÀNH TRƯỚNG CỦA NGƯỜI ẤN 
VÀ SỰ XUẤT HIỆY CỦA CÁC QUỐC 
GIÁ ĐÔNG-NAM-Á ĐẦU TIỀN... 1ö 


I— Tính chất của sự xâm nhập bởi ảnh hưởng Ấn-Độ 
và sự đồng hóa văn minh Ẩn-Độ bởi Đông:Nam.Á. 15 


I— Sự bành trướng của văn mỉnh Ấn-Độ về phía 
Nam Đông-Dương : xứ PhùNm ......Ố... 19 


IÍI.— Sự bành trướng của văn mỉnh Ấn-Độ về phía 
Đông Đông-Dương : xứ Lâm.Äp.......Ộ...... 26 


VI.— Sự bành trướng của nền văn minh Ấn-Độ ở miền 
Tây Đông-Dương : Criksetra và Dvaravati..... .. 29 


V.— Sự bành trướng của nền văn mỉnh Ấn-Độ trong 
bán đảo Mã Lai.............. . ae 30 


VI.— Sự bành trướng của văn minh Ấn-Độ trong các 
đả omiền Nam : Malayu và Crivijaya ¿ 


+ 
** 


Chương l.— ĐÔNG-NAM-Á TỪ CUỐI THẾ KỶ 
THÚ VI ĐẾN THỂ KỶ THỨ XIII 


I— Các đế quốc trong quần đảo Nam-Dương. 


a) Sự phát triền của các vương quốc Nam. 
Dương từ thế kỷ VII tới thế kỷ IX . 


b) Sự bành trướng và sự suy yếu của Crivijaya 


(thế kỷ X-XID.....Ô..ỐẮ........ < 
e) Java cho tới sự xâm lăng của Mông.Cổ vào 
năm 1293. 


Il.— Cao-Mên từ thế kỷ thứ VI đến giữa thế ký thứ XIII. 
1) Chân-Lạp cho tới thế kỷ thử VII... 


2) Cao.Mên từ đầu thế kỷ thứ IX tới đầu thế kỷ 
thứ XI : triều thống Angkor thử nhất. 


3) Cao.Mên dưới triều thống Angkor thứ II. 
4) Chiến tranh giữa Cao-Mên và Chiêm.Thành . 
5) Jayavarman VII và tỉnh Angkor thứ ba 
6) Văn minh Cao-Mên đưới các triều đại Angkor 
a) Đền thờ. | 
b) Triều đình . 
c) Tỉnh thành và nông thôn... ...-. 
đ) Đời sống tôn giáo. 


Iil.— Chiêm ‹ Thành . 


31 


39 


39 


WZ-Mii Biển: v2 740209 18⁄2 0⁄3⁄(V\ So sĩ iâc2I06 


1. Giai đoạn tiền Pagan........ . . . . . 106 
2. Vương quốc Pagan((104-1287),...... . 108 


+. 


Chương HII.— ĐÔNG-NAM-Á TỪ CUỐI THẾÊ-KỶ ` 
XIII ĐẾN CUỐI THỂ KỶ XV.... 1a 


I.— Sự khủng hoảng của cuối thế kỷ thứ XI... .... 115 


a) Sự suy yếu của các vương quốc Đông.Nam. 
xố... ẽ..ẽ..ẽ .ẻẽ:......‹....... 


b) Quân Mông.Cổ và các vương quốc Đông 
Na + (03222 6 3 v2 œ t6 âc á€ T8 


©) Sự xuất hiện của các vương quốc Thái... 120 


đ) Sự suy đồi trong lãnh vực văn hỏa... , 123 


I.— Vương quốc Thái hay Xiêm-La........ . 125 


a) Vương quốc Sukhôthail........ . . . 125 
b, Tö chức của vương quốc Thái...... . . 127 


c) Vương quốc Ayuthya. ....... . . 129 


II. —CaoMên...Ồ.Ố..ốỐ.............. . . . đãi 
a) Sự phân ứng của Ấn-Độ giáo... .. . . 134 
b) Cuộc cách mạng giữa thế kỷ XIV... . . 187 
c) Các trận chiến tranh với vương quốc Thái. 140 
IV—Xứ AiLao...... ch Q  Q. Ỉ h  Ơ 142 
V.— Miến-Điện . . - c CS v2. 15 


VI.— Nam.Dương vàMãLai.................. 14 


a) Đế quốc Madjapahit (1293-1520)... ... . 149 


b) Malacca và sứ bành trướng của Hồi giáo 
trong quần đảo Nam-Dương..... .... . . 152 


KẾT EUA th, liệt Sv diều sẻ Su DA 6 ớt sa se se SEBD 


THỦ MUC: +: 2-3 1566324 sẻ sà 6 1cb<42+ e2 đ81 
MIIC EU so 1y lầu X t0 cà sể s6 ẬY để sớ dê ä ÔAlSTBE 


NHÀ. XUẤT - BẢN 


LỬA-THIÊNG 


442, Phú-Định (Phú-Lâm) 
CHOLON 
Chó trương : VÕ . PHƯỚC . LỘC 


W 
Cáeb đã ~uất-hản › 


¡.— DẪN SỐ HỌC. . Ề : của LÁM THANH LIÊM 
2.— ĐỊA.LÝ GIAOTHÔNG _. . của LẮM THANH LIÊM 


3.— LỊCH.-SỬ HOA-KỲ : 
(Tờ độc-lập đến chiến-tranh : 
Nom-Bắ(| _. ¿ : của NGUYỀN THẾ ANH 


4.—- BẤN-BẢO ẤN-ĐỘ 
(Từ khởi thủy đấn 
thế-kỷ thớ XVI) . : của PHẠM CAO DƯƠNG 


5.— BẢO-TỒN TÀI-NGUYÊN 
THIÊN-NHIÊN. š Ề : của PHÙNG TRUNG NGÂN 


6.— ĐỊA-CHẤT HỌC 
- THỰC-HÀNH $ . : của TRẦN KIM THẠCH 
. NGUYÊN VĂN VĂN 
LÊ QUANG XÁNG 
7:— VIỆT-NAM DƯỚI THỜI 
PHÁP ĐÔ HỘ . ¬- của NGUYÊN THẾ ANH 


8.— LỊCH-SỬ THÀNH LẬP 
ĐẤT VIỆT. _. ¬" của TRẦN KIM THẠCH 
LẺ QUANG XÁNG 
LÊ THỊ ĐÍNH 


9.— ĐỊA-LÝ KINH-TẾ 
(Dầu hỏa thế-giới vỏ 
Hơi thiöên-nhiên) ˆ. D 


10.~ ĐỒNG QUÊ (Phóng sự) 
(Giải nhốt cuộc thì văn chương 
của hội khuyến học Cần - Thơ 
năm 1943) . ° : 


11.¬ NGỒI QUẦN (thơ) : 


(2.~ ĐỊA-LÝ HÌNH-THÍ 
Quyễn ! 
Địa hình-thói học. 


13.= 'ĐỊA-LÝ HÌNH-THỂ 
Quyền 'I 
Khí-hgu-học nhập mền . 


14.— XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỀN 
VĂN-HÓA GIÁO DỤC _. 


15.= TH NHƯỠNG HỌC 
ĐẠI-CƯƠNG ÂM T va 


l6 = KINH TẾ VÀ XÃ HỘI VIỆT NAM 
ĐƯỚI CÁC VUA TRIỀU NGUYỄN 


I7.= NHÂN-CHỦNG HỌC VÀ 
LƯỢC-KHẢO THĂN-TỘC HỌC . 


¡8.= LỊCH-SỬ CHẤNH-TRị VÀ 
BANG GIAO Quốc.Trấ 
THỂÊ-GIỚI HIỆN ĐẠI. 
Quyền I 
(Gial đoạn 19I8=1949). : 


¡9.= BẤN-ĐẢO ẨẤN-ĐỘ 

(Từ thố-kỷ thứ XVI đến 

năm 1857) . 5 : D 
20.= CƠ-LÝ HỌC THẠCH-CẦU 

ĐẠ LƯỢC . . . .. 


cuu LẮM THANH LIÊV 


của PHI VÂN 


của v HOÀNG CHƯƠNG 
của LẮM THANH LIÊM 


của LẮM THANH LIÊM 
của NGUYỄN KHẮC HOẠCH 


của THÁI CÔNG TỤNG 
của NGUYÊN THỂ ANH 


của BÙU LỊCH 


của HOÀNG NGỌC THÀNH 


của PHẬM CAO DƯƠNG 


sủu NGUYÊN HÃI 


2i.- BẤN ĐẢO ẤN ĐỘ 
Từ 1857 đến 1947: 
(Các nét chính của sự diễn 
biến đã tạo thành Ấn-độ 
uử Hồi-quốc ngày nay) 


22 ~ BERTRAND &USSELL 
CHIẾN SĨ TỰ DO VÀ HÒA BÌNH 


23.—~ ĐỊA-LỸ KỸ NGHỆ 
(Kỹ nghệ ÄÂu-châu 
trờ Liên Sö vò Đồng Âu.) 


24.= PHƯƠNG-PHÁP NGHỊ-LUẬN 
VÀ PHÃN-TÍCH VĂN-CHƯƠNG . 


25.= KHỈ-HẬU HỌC 
( Ðgl-cương và các 
khí-hậu nồng } _ ` . 


26.~ ĐỜI VẮNG EM RỒI SAY VỚI 
AI ? (thơ). . ° ế s 


27.- BIÊN-KHẢO về 
NGƯỜI TIỀN-SỬ 
. (Thế-giới và Việt-Nơm) _. v 


28.— ĐỜI BÍCH KHE . 


29.— ĐỐT LÒ HƯƠNG CŨ 
(Đi củo) ‹ S 5 Ẹ ° 


3O ~ NÔNG HỌC ĐẠI CƯƠNG. 
3I.-. NGHỆ THUẬT HÀNH VĂN 
32.- RỪNG PHONG (Thơ) 


33.— CĂN BẢN .ĐỊA CHẤT HỌC 
Nguyễn lý tỉnh khoảng 
Nham thạch và ứng dụng 


34.~ ĐỊA CẦU TRONG KHÔNG GIAN 
VÀ THỜI GIAN : 


của NGUYÊN THẾ ANH 


của NGUYÊN HIẾN LẺ 


của LÂM THANH LIÊM 


của NGUYỄN THIÊN THỤ 


của NGUYÊN THẾ ANH 


của VŨ HOÀNG CHƯƠNG 


của TRẦN KIM THẠCH 
TRẦN HÃI VÂN 


của QUÁCH TẤN 


của ĐINH HÙNG 
của TÔN THẤT TRÌNH 
của NGUYÊN THIÊN THỤ 


của VỮ HOÀNG CHƯƠNG 


của TRẤN KIM THẠCH 


của TRẦN KIM THẠCH 


35.- 


39.— 


40.—- 


41,— 


ĐỊA LÝ HÌNH THẺ 


Quyền IV - : 

(Địa hình thái khí hậu) . của LẮM THANH LIÊM 
KHÍ TƯỢNG CANH NÔNG của NGUYỄN KIM MÔN 
HIỆN TÌNH KINH TẾ VIỆT NAM 

Quyền 1: Hồm mô và Công kỹ nghệ của NGUYÊN HUY 
ĐỊA LÝ HÌNH THÊ 

Quyền 1H 

(Căn bản địa hình thái học) của LÂM THANH LIÊM 
ĐỊA CHẤN HỌC NHẬP MÔN _. của NGUYỄN HÃI 


LỊCH SỬ CÁC QUỐC GIA 

ĐỒNG NAM Á 

(trừ. Việt-Nam) 

từ nguyön sơ 

đến thố kỷ XVI ` của NGUYÊN THỂ ANH 


LỨA MÌ THẾ GIỚI của SƠN HỒNG ĐÚC 


CÒaftg tt : 


42.— 


43.- 


44.— 


45.~ 


LỊCH-SỬ CHÁNH-TRỊ VÀ 

BANG GIAO QUỐC-TẾ 

THẾ-GIỚI HIỆN ĐẠI. 

Quyền It, 

(Tờ độ nhị 

thế chiến đến nay). : . của HOÀNG NGỌC THÀNH 


THỰC-VẬT CHÚNG . Ề của PHẠM HOÀNG HỘ 


TIẾNG CA BỘ LẠC (thơi 
(Đi cảo). ` D s . ` của ĐINH HÙNG 


CUỘC TRƯỜNG-CHINH 
CỦA DÃN-TỘC VIỆT-NAM 
(Từ Äu-Lạc đến Hậu Lỗ) . ... của TRẦN HÃI VẤN 


46.— PHÁP ĐẠI CƯƠNG . : của LẺ TRUNG NHIÊN 


47.- 


DẪN LUẬT : Sa - tý của NGUYỄN QUANG QUÝNH 


48.— 


49.— 


s2— 


32— 


57.— 


HIỆN TÌNH KINH TẾ VIỆT NAM 


Quyền II 


GIAO THỐNG — THƯƠNG MẠI của NGUYÊN HUY 


PHẠM THÁI VÀ 
SƠ KÍNH TÂN TRANG 


VIỆT NGỮ TỰ VỊ _. : 


của NGUYÊN VĂN XUNG 


: của TRẦN VĂN XƯỜNG 


HÓA CHẤT DIỆT TRỪ CỔ DẠI . — của TÓN THẤT TRÌNH 


CỔ SINH HỌC 
ĐẠI CƯƠNG 
(€Š thực vật — cồ động vật] 


ft ‡ 


NƯỚC MẤT CHO 
QUÊ HƯƠNG (thơ'. 


'€CỖ GÁI MA (kịch thơ) 


KIẾP NGƯỜI trái bẻn) 
ì § 


ĐỊA LÝ KỸ NGHỆ 
MỸ-CHĂU. Ễ : 


MỘT MÙA HÈ VẮNG 


: BỒNG CHIM (Un érế 


59.—~ 


6ólI.— 


sans oÌseaUx).. 


ĐỊA LÝ KỸ NGHỆ 


của TRẦN KIM THẠCH 
LÊ QUANG XÁNG 
LẺ THỊ ĐÍNH 


của LÊ MINH NGỌC 


của VŨ HOÀNG CHƯƠNG 


Bản dịch của NGUYÊN HIỂN LẺ 


của LÂM THANH LIÊM 


Bẵn dịch của NGUYÊN HIẾN LẺ 


Á-CHÂU. . : Ẫ của LẮM THANH LIÊM 
VIỆT-NAM NHĂN VẬT TỪ ĐIỀN. . của PHONG HA 
TỪ ĐIỀN CĂN NGUYÊN 

KHOA HỌC 

(Đlctlonnolre đos racines 

sclentlflques .  -. $ của TRẦN RIM THẠCH 


GIÓ BỤI QUAN TRƯỜNG 


của ĐÀO VĂN HỘI 


62— KINH TẾ HỌC . 


63.—= ĐỊA LÝ KỸ MGHỆ 
LIÊN-SÔ VÀ ĐÔNG-ÂU 


64.— KINH TẾ VIỆT-NAM 
65.— SẮT THÉP THẾ GIỚI 


óố.— EINSTEIN 
( Đời sống và tư tưởng ) 


67.~ VAI TRÒ CỦA VIỆT NAM 
QUỐC DẪN ĐẢNG TRONG 
LỊCH SỬ' VIỆT-NAM . 

68— ĐÕI NÉT VỀ HÀN-MẶC TỬ 


69.— VĂN THỊ SĨ HIỆN ĐẠI 


7O.— GIẢI TÍCH HỌC 

7I1— KINH TẾ HOA KỲ 

72— TÌM VỀ DẪN Tộc 

73.— THƯỢNG CÔ SỬ TÂY PHƯƠNG 


74.— DẦU HỎA MIỄN NAM 
VIỆT NAM 


của NGUYỄN VĂN NGÓN 


của L[1W THANH LIÊM 
của NGUYÊN VĂN NGÔN 


của SƠN HÔNG ĐÚC 


của NGUYÊN HIẾN LẺ 


của TRƯƠNG NGỌC PHÚ 
của QUÁCH TẤN 

vê BÀNG BÁ LẦN 

của NGUYÊN VĂN THẠCH 
. của SƠN HỒNG ĐỨC 
của LÝ CHÁNH TRUNG 


của PHAM CAO DƯƠNG 


của TRẤN KIM THẠCH 


LỊCH SỬ CÁC QUỐC GIÁ 
ĐÔNG NAM Á (TRỪ VIỆT NAM) 
TỪ NGUYÊN SƠ BẾ THẾ KỶ 
THỨ ló CỦA NGUYÊN THẾ ANH 
LỬA THIÊNG XUẤT BẢN 
LẦN THỨ NHẤT NĂM 
I972. NGOÀI NHỮNG BẢN 
THƯỜNG CÒN CÓ 40 ẤN 
BẢN ĐẤC BIỆT IN TRÊN GIẤY 
TRẮNG MỊN KHÔNG BẢN, 
DÀNH CHO TÁC GIẢ, NHÀ 
XUẤT BẢN VÀ THÂN HỮU. 


Đhát lanh, : 
Nhà sách PHONG-.PHÚ 


190, Đ/NH-TIÊN-HOÀNG, 190 
ĐIỆN THOẠI ¡ 94.494 


SAIGON 


In xong tại Ấn Quán' PHONG - PHỦ, 


442 Phú Định CHỌLON ngày 10-4-1972 


Giá: 2808 


Giấy phép số 121 | BTT/PHNT 
Solgon, ngày 15 thóng 4 năm 1972 


